Quyển 3 


VỊ GIẢI THOÁT 



NỘI DUNG 


2 • Thĩên sư Aiahn Chah 


Quyển 3: 

VI GIẢI THOÁT 

51. Tu Tập Tâm Này 

3 

52. Ve Ihien lạp 

5 

53. Con Đường Hòa Hợp 

13 

54. Con Đưòng Trung Đạo Bên Trong 

21 

55. Sư Bình An Vưot Trên Tất Cả 

• • 

33 

56. Mỏ Con Mắt Giáo Pháp 

49 

57. Quy ưóc Thế Gian và Sự Giải Thoát 

71 

59. Chánh Kiến—Đó Là Noi Mát Diu 

• 

90 

60. Vài Lòi Cuối (cho Phân 8) 

97 




Lẽ sinh diỆL lý tu hành • 3 


51 

r I 1 ĩ I T /V r I T /V Tk. T ' 

Tu Tập Tam Này 


^Tu tập tâm thực ra là... chẳng làm gì nhiều đối với tâm 
này. Đơn giản là nó tự sáng tỏ bên trong và tự chiếu sáng nó. 
Về bản chất tự nhiên, nó là bình an. Lý do tâm không cảm 
thấy bình an ngay lúc này là do nó bị trôi lạc theo/vào những 
trạng thái của chính nó. Đó không phải là bản thân nó tạo tác 
gì cho nó cả. Đó là nó chỉ đơn thuần an trú vào bản tính tự 
nhiên của nó, chỉ là vậy thôi. Có lúc tâm thấy bình an, có lúc 
tâm thấy không bình an, thì chỉ là do nó bị đánh lừa bởi 
những trạng thái đó của nó. Cái tâm chua đuợc tu tập thì 
thiếu trí tuệ. Nó ngu mờ. Những trạng thái (suớng, khổ, vui, 
buồn...) xảy đến và đánh lừa nó chạy theo những sự suớng, 
khổ, khổ, suớng, vui, buồn...trong từng giây khắc. Vui rồi 
buồn. Buồn rồi vui. Nhung trạng thái tự nhiên của cái tâm 
nguyên thủy (chân tâm) thì không phải là vui hay buồn gì cả. 
Cái trải nghiệm vui, trải nghiệm buồn đó không phải là cái 
tâm nguyên thủy, mà đó chỉ là những trạng thái đã đánh lừa 
nó. Tâm bị lạc mất, bị kéo đi bởi những trạng thái đó, nhung 
nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra với nó. Và kết quả là, 
chúng ta cảm nhận suớng và cảm nhận khổ theo nó, bởi do 
cái tâm chua đuợc tu tập. Nó vẫn chua đuợc khôn ngoan. Và 
chúng ta cứ liên tục nghĩ rằng đó là tâm ta đang suóng hoặc 
tâm ta đang khổ, nhung đích thực chỉ là cái tâm đó đang bị 
lạc mất theo những trạng thái suóng, khổ...khác nhau mà 
thôi. 

Điểm cần ghi nhớ, bản chất tự nhiên đích thực của tâm 
chúng ta là bình an. (Giống nhu bản chất tự nhiên của một 


1 [Bài giảng này đã được dịch và in nhiều Tân vói tựa đề "Vê Cái Tâm Này"]. 



4 • Thĩên sư Ajahn Chah 


trái banh là nổi và ở yên trên mặt nước. Nhưng nó luôn bị 
trăm chìm, ngàn nổi, lênh đênh, nhấp nhô, trôi giạt liên tục là 
do bởi tác động bên ngoài của gió, sóng, nưóc, dòng chảy). 
Nó vốn là tĩnh tại và tĩnh lặng giống như một chiếc lá không 
bị thổi bởi gió. Nhimg khi gió thổi thì nó phất pho, động 
đậy. Và tâm giống như vậy, nó động vọng là do những trạng 
thái—nó dính theo những ý nghĩ. Nếu tâm không bị dính 
theo (chạy theo) những trạng thái đó thì nó không bị động 
vọng, phất pho này nọ, theo những trạng thái đó. Nếu tâm 
"hiểu biết" được bản chất (sinh diệt) đích thực của các ý 
nghĩ, thì nó sẽ ỏ yên, nó sẽ không dính mắc theo chúng. 
Trạng thái tự nhiên nguyên thủy của tâm là bình lặng. Và lý 
do tu tập của chúng ta là làm sao để có thể nhìn thấy tâm ỏ 
trong trạng thái bình lặng tự nhiên nguyên thủy vốn có của 
nó. Chúng ta nghĩ rằng tâm tự nó thực sự thấy sưóng, thấy 
khổ, thấy khoái, thấy đau, thấy vui, thấy buồn. Nhưng, thực 
sự thì tâm không tạo ra bất kỳ sự sưóng, khổ, vui, buồn... nào 
cả. Những ý nghĩ (vọng tưởng) đã khỏi lên và đánh lừa tâm 
và tâm bị dính theo chúng. Do vậy, chúng ta thực sự phải tu 
sửa và huấn luyện cái tâm để nó phát huy trí tuệ. Phát huy 
trí tuệ để ta hiểu rõ bản chất đích thực của các ý nghĩ (nhận 
thức, vọng tưởng) thay vì cứ chạy theo chúng một cách ngu 
mò, mù quáng. 

Tâm này về bản chất là bình an. Hiểu rõ về lẽ thực này 
để chúng ta cùng nhau thực hiện việc tu thiền khó khăn này 
một cách đúng lý. 


Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 5 


52 

V '/V l-MTl •'/V l-M-I /V 

ê Thiên Tập 


^Làm cho tâm tĩnh lặng là tìm ra điểm cân-bằng đúng 
đắn. Nếu chúng ta quá cố thúc cái tâm, nó sẽ đi lố điểm cân 
bằng đó; nhimg nếu chúng ta cố gắng không đủ, thì nó sẽ 
không tới đuợc điểm cân bằng đó. 

Thông thuờng, tâm của chúng ta (nguời phàm) là 
không tĩnh tại và tĩnh lặng, nó cứ động vọng, lăng xăng mọi 
lúc mọi nơi. Chúng ta phải làm cho tâm mạnh mẽ. Làm cho 
tâm mạnh và làm cho thân mạnh là không giống nhau. Để 
làm cho thân mạnh ta phải tập thể dục, gông gánh, vận động 
để kết quả làm cho nó mạrủi chắc hơn. Nhimg làm cho tâm 
mạnh có nghĩa là làm cho nó bình an, chứ không phải đi suy 
nghĩ này nọ. Đối với hầu hết kẻ phàm phu nhu chúng ta, tâm 
đã chua từng đuợc bình an, nó cũng chua bao giờ có đuợc 
năng lực tập trung (định tâm, samãdhiy, do vậy chúng ta phải 
thiết lập nó ở trong một giới hạn. Chúng ta ngồi thiền, ở 
cùng với cái "nguời biết". 

Nếu chúng ta cố ép hơi thở quá dài hay quá ngắn, 
chúng ta mất cân bằng, tâm sẽ không đuợc bình an. Giống 
nhu khi chúng ta bắt đầu đạp bàn đạp máy may. Đầu tiên 
chúng ta phải thử, nhấp, nhịp sao cho bắt nhịp đuợc với đà 
của bàn đạp, sau khi nhịp và đà đã hòa hợp cân bằng chúng 
ta mới có thể may đồ thẳng thóm một cách nhẹ nhàng. Theo 
dõi hơi thở cũng vậy. Chúng ta không quan tâm nó ngắn hay 


2 [Bài giảng này được nói bằng phương ngữ miền Đông Bắc của Thái Lan 
(Lào), được ghi lại trong một băng ghi âm saư này mói được phát hiện]. 

^ {Samadhi (định) là trạng thái tâm tĩrữi lặng và tập trưng, các tâm hội tụ nhất 
điểm, là trạng thái có được từ việc tư tập thiền địrữi). 



6 • Thiên sư Ajahn Chah 


dài, yếu hay mạnh ra sao, chỉ cần nhận biết nó. Đơn giản là 
cứ để mặc nó, chỉ cần nhận biết theo nhịp thở tự nhiên của 
nó. 

Khi nào được cân bằng, chúng ta lấy hơi thở làm đối 
tượng thiền của ta. Khi thở vào, điểm bắt đầu hơi thở là ngay 
chóp mũi, điểm giữa là ngay giữa ngực và điểm cuối là ở 
bụng. Đây là con đường hơi thở vào. Khi chúng ta thở ra, chỗ 
bắt đầu là bụng, chỗ giữa là giữa ngực, và chỗ cuối là ngay 
chóp mũi. Cứ đơn thuần nhận biết hơi thở ở chóp mũi, giữa 
ngực và bụng (theo hơi thở vào), rồi từ bụng, đến chỗ giữa 
ngực và chóp mũi (theo hơi thở ra). Chúng ta chú tâm nhận 
biết ba điểm tiếp xúc này của hơi thở để làm cho tâm mạnh 
vững, làm hạn chế các hành vi khác của tâm, nhờ đó sự chú 
tâm chánh-niệm và sự tự-tỉnh giác có thể khởi sinh và phát 
huy dễ dàng. 

Khi sự chú tâm đã an trú được vào ba điểm này, lúc đó 
chúng ta không cần chú tâm vào chúng nữa, mà chỉ cần nhận 
biết sự vào và sự ra của hơi thở, tập trung sự chú tâm vào 
duy nhất nơi chóp mũi (hoặc điểm giữa môi trên), nơi mà 
luồng hơi thở đi vào và đi ra. Chúng ta không cần theo hơi 
thở xuống ngực và bụng như lúc đầu, lúc này chỉ cần thiết 
lập sự chú tâm chánh niệm vào duy nhất chóp mũi trước mặt 
ta, và nhận biết hơi thở tại một điểm duy nhất này. Đi vào, đi 
ra, đi vào, đi ra. 

Không cần phải nghĩ đến điều gì đặc biệt. Lúc này chỉ 
tập trung vào công việc đơn giản này, duy trì sự có mặt liên 
tục của tâm. Không cần phải làm gì thêm nữa, chỉ đơn giản 
thở vào, thở ra. 

Khi tâm trở nên tĩnh lặng, hơi thở được tinh lọc. Tâm và 
thân trở nên nhẹ nhàng. Đây là trạng thái đúng của tiến trình 
thiền tập. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 7 


Khi ngồi thiền tâm trở nên được thanh lọc, nhưng dù 
tâm có ở trong trạng thái nào thì chúng ta vẫn cứ chú tâm và 
tỉnh giác vào nó, vẫn liên tục nhìn nó, biết nó. Hành vi của 
tâm đang ỏ đó, cùng vói sự tĩnh lặng. Có vitakka, được gọi là 
tam (HV). Vitakka là hành động đưa tâm (hưóng tâm) vào đề 
mục để quán xét (đề mục thiền, đối tượng thiền). Nếu không 
có đủ sự chú tâm chánh niệm thì không có nhiều vỉtakka. Rồi 
có vicăra, được gọi là tứ (HV). Vicara là quán xét xung quanh 
đề mục đó. Nhiều loại nhận thức (tâm tưởng) yếu mò khác 
nhau có thể vẫn còn tiếp tục khỏi sinh lúc này lúc khác, 
nhimg sự tự-tỉnh-giác (sampaianna) là cái quan trọng—nhò 
nó, mỗi thứ gì đang diễn ra chúng ta đều biết rõ về thứ đó 
một cách liên tục.^ Khi chúng ta tu tập sâu hon, chúng ta sẽ 
thường trực tỉnh giác về trạng thái thiền của chúng ta, biết rõ 
tâm có được thiết lập một cách vững chắc hay không. Do 
vậy, sự tập trung (định) và sự tỉnh giác (chánh niệm) đều có 
mặt. 

Có một cái tâm bình an không có nghĩa là không có gì 
đang diên ra, những tâm tưởng (nhận thức) vân khỏi sinh 
trong đó. Ví dụ, khi chúng ta nói về mức độ bình an thứ nhất 
của tâm (tầng thiền định thứ nhất), chúng ta nói nó có năm 
yếu tố. Cùng vói vitakka (tầm) và vicãra (tứ), có yếu tố pĩti 
(hỷ) khỏi sinh trên nền tảng quán niệm và rồi có yếu tố sukha 
(lạc). Tất cả bốn yếu tố này nằm trong một cái tâm đã được 
thiết lập trong sự tĩnh lặng. Chúng chỉ như là "một" trạng 
thái. 

Yếu tố thứ năm là ekaggatã (sự nhất-điếm). Bạn có thể 
thắc mắc làm sao chúng ta có được sự hội tụ nhất-điểm của 
tâm trong khi trong tâm cũng đang có bốn yếu tố kia. Điều 
này là do bởi tất cả chúng đã hợp nhất vói nhau trên nền 


^ (Xin nói lại, chánh niệm (sati) là sự chú tâm, thường nhó, giữ niệm; và sự 
hiểu biết rõ ràng {sampaịanna) là sự rõ biết, thường biết, tự-tỉnh-giác). 



8 • Thiên sư Ajahn Chah 


tảng sự tĩnh lặng. Tất cả chúng hợp lại được gọi là một trạng 
thái định-tâm {samãảhỉ). Năm yếu tố đó không phải là những 
trạng thái tâm thường ngày của chúng ta, chúng là những 
yếu-tố của trạng thái tầng thiền định. Có năm yếu tố (đặc 
tính) đó, nhưng chúng không quấy nhiêu nền tảng tĩnh lặng. 
Có vitakka (tầm) kéo tâm đến đối tượng (đề mục) quán niệm, 
nhimg nó không làm quấy nhiễu tâm. Có vicara (tứ) quán 
niệm xung quanh đối tượng quán niệm, và có yếu tố hoan hỷ 
(hỷ) và hạnh phúc (lạc) khỏi sinh, nhưng chúng không quấy 
nhiễu tâm. Vì vậy, tâm là "một" vói những yếu tố này. "Tâng 
thiền định (jhana) bình an thứ nhất là như vậy. 

Chúng ta không cần phải gọi tên là các tầng nhất thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền... chỉ đon giản gọi nó là "một 
cái tâm bình an". Khi tâm càng lúc càng tĩnh lặng hon nó sẽ 
buông bỏ vitakha và vicara (tầm và tứ), chỉ còn lại yếu tố pỉti 
và sukha (hỷ và lạc). Tại sao tâm dẹp bỏ tầm và tứ? Bởi khi 
tâm càng được thanh lọc tinh-tế hon, những hành vi tầm và 
tứ trỏ nên quá thô-tế đối vói tâm. (Đường lối của thiền định 
là từ từ đi đến một cái tâm thanh lọc hon và tinh tế hon!), ở 
giai đoạn thiền này, khi tâm dẹp bỏ tầm và tứ, những cảm 
giác hân hoan tột cùng (hỷ) có thể khỏi sinh, nưóc mắt có thể 
chảy dài vì mừng vui. Nhưng đến khi tâm càng đạt định 
thâm sâu hon, thì yếu tố hoan hỷ (hỷ) này cũng bị dẹp bỏ, chỉ 
còn lại yếu tố hạnh phúc (lạc) và sự nhất-điểm của tâm. Rồi 
cuối cùng tâm cũng dẹp bỏ luôn yếu tố hạnh phúc (lạc), chỉ 
còn lại một cái tâm được thanh lọc tinh-tế nhất. Trạng thái 
tâm lúc này chỉ còn có hai yếu tố là sự buông-xả (upekkha) và 
sự nhất-điểm (ekaggata). Tất cả các yếu tố khác đều đã bị dẹp 
bỏ. Tâm tĩnh tại, bất động. 

Một khi tâm bình an thì điều đó (sự bất động của tâm) 
có thể xảy ra. Ta không cần nghĩ nhiều về điều đó, nó tự xảy 
ra khi những yếu tố nhân duyên chín muồi. Đây được gọi là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 9 


năng lượng của một cái tâm bình an. Trong trạng thái này 
tâm không bị đờ đẫn, ngu mờ; năm chướng ngại [tham, sân, 
bất an và lo lắng, đò đẫn và ngu mò, và nghi ngò] đều đã 
biến mất. Nhưng nếu năng lượng không đủ mạnh và sự 
chánh niệm còn yếu, thì nhiều lúc sẽ khỏi sinh những nhận 
thức (tâm tưởng) gây phiền não. Tâm thì bình an nhưng 
dưòng như nó vẫn còn "một lóp mo mò" bên trong sự tĩnh 
lặng. Nhimg đó cũng không phải là sự đò đẫn hay buồn ngủ 
thông thường, mà đó là một số tâm tưởng sẽ hiện lên- có thể 
ta sẽ nghe thấy một âm thanh hoặc nhìn thấy một con chó 
hay thứ gì đó. Nó không rõ ràng, nhưng đó cũng không phải 
trạng thái giấc mo. Điều này là do năm yếu tố nói trên đã bị 
mất cân bằng và yếu đi. 

Tâm có xu hưóng giỏ trò giả-thật bên trong những tầng 
tĩnh lặng. Khi tâm ỏ trong trạng thái này, những tâm ảnh 
(nimitta) nhiều lúc khỏi sinh thông qua bất kỳ giác quan nào 
đó, và người thiền không thể nào nhận ra chính xác thứ gì 
đang diễn ra. "Ta đang ngủ? Không. Đó là mo? Không, đó 
không phải là mo...". Những nhận thức (tưởng) này khởi 
sinh ngay giữa sự tĩnh lặng; nhimg nếu tâm thực sự tĩnh lặng 
và trong suốt thì chúng ta sẽ không nghi ngò hay đặt câu hỏi 
gì về những tâm tưởng hay tâm ảnh đó khi chúng khỏi sinh. 
Những câu hỏi như "Ta đang bị trôi? Ta đang ngủ hay sao? 
Ta đang bị lạc tâm?..." sẽ không khỏi lên, bởi vì những câu 
hỏi đó là đặc điểm của một cái tâm vân còn đang nghi ngò. 
Câu hỏi "Tôi đang ngủ hay tỉnh thức"... là tâm đang còn bối 
rối, ngu mò. Đó là cái tâm đang bị lạc lối bên trong chính nó. 
Nó giống như mặt trăng đi vào sau đám mây. Ta vẫn còn 
nhìn thấy trăng nhimg mây đã làm nó mò đi. Nó không 
giống mặt trăng thoát ra khỏi đám mây mù, sáng rõ và tỏa 
sáng. Khi tâm được bình an và được thiết lập vững chắc 
trong sự chánh-niệm và sự hiểu-biết-rõ-ràng thì ta sẽ không 
còn nghi ngò hay băn khoăn gì về những hiện tượng khác 



10 • Thiên sư Ajahn Chah 

nhau khởi sinh trong tâm. Tâm sẽ thực sự vượt trên những 
chướng ngại. Ta sẽ thấy biết một cách rõ rệt mỗi sự xảy ra 
trong tâm như nó là. Ta không còn nghi ngò nghi vấn bởi vì 
tâm đang trong suốt và sáng tỏ. Cái tâm đạt đến trạng thái 
định {samadhi) là như vậy đó. 

Một số người thấy khó đạt định bởi vì họ không có 
những khuynh hưóng đúng đắn. Họ có định, nhưng nó 
không mạnh, không chắc. Tuy nhiên, một người có thể đạt 
sự bình an bằng cách dùng trí tuệ, bằng cách suy xét (quán 
xét, quán niệm) và nhìn thấy sự-thật của mọi sự. Đây là cách 
dùng trí-tuệ (minh sát) thay vì định-lực (thiền định). Chẳng 
hạn, không cần thiết phải ngồi xuống thiền thì mói có được 
sự tĩnh lặng trong tu hành. Chỉ cần hỏi chính mình "Đây là 
gì"...và suy xét và giải quyết vấn đề ngay tại đó!. Một người 
có trí tuệ là như vậy. Người ấy không cần phải có định lực 
cao sâu, mặc dù cần phải có một mức định lực nào đó: chỉ 
cần một mức định lực cần thiết đủ để phát triển trí tuệ. Điều 
đó giống như việc trồng lúa và trồng bắp vậy. Người ta có 
thể cần ăn gạo nhiều hon ăn bắp. (Có noi trồng nhiều bắp, có 
noi họ trồng chủ lực nhiều lúa hon, vì họ ăn nhiều gạo hon). 
Sự tu tập của chúng ta cũng vậy: chúng ta có thể dựa chủ lực 
vào trí-tuệ (hon là định-lực) để giải quyết những vấn đề. Khi 
ta nhìn thấy sự thật, thì sự bình an sẽ khỏi sinh. 

Hai cách tu tập là không giống nhau. Một số người có 
trí tuệ minh sát và mạnh về trí tuệ, nhưng họ không có nhiều 
định lực. Khi họ ngồi thiền họ không được bình an cho lắm. 
Họ thường nghĩ nhiều, quán sát cái này, suy xét cái kia...cho 
đến cuối cùng, họ quán xét một cách rõ ràng về sự khổ và 
sưóng, và họ nhìn thấy sự thật bên trong chúng. Một số 
nghiêng về cách tu tập này hon là thiền định. Khi đang 
đimg, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, sự giác ngộ có thể 
xảy ra. Bằng việc nhìn-thấy, bằng việc buông-bỏ, họ đạt đến 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành »11 


Sự bình an. Đạt đến sự bình an thông qua sự thấy biết sự 
thật, thông qua sự vuợt qua nghi ngờ; họ vuợt qua nghi ngờ 
bởi do họ đã tự thân nhìn thấy sự thật cho chính mình. 

Một số nguòi ít trí tuệ nhung họ có khả năng định-tâm 
rất mạnh. Họ có thể nhập định sâu một cách nhanh chóng, 
nhrmg không có nhiều trí tuệ, họ không bắt kịp những ô 
nhiễm của họ (khi chúng khỏi sinh trong tâm), họ không biết 
về chúng. Nên họ không giải quyết đuợc những vấn đề. 

Nhưng dù chúng ta có thiên theo hất cứ cách nào, đĩêu quan 
trọng của thỉên là dẹp bỏ những cách nghĩ sai ĩâm {tà kiêh), để còn 
lại cách nhìn đúng đắn {chánh kiến). Chúng ta can loại bỏ sự bất 
ẩn, để còn lại sự bình anl 

Thực ra, cách tu nào cũng dẫn đến một noi. Đó chỉ là 
hai-mặt của việc tu tập, nhung hai thứ đó, định và tuệ, đi 
chung vói nhau. Chúng ta không thể tu cái này và bỏ cái kia. 
Thiệt là không có chuyện nhu vậy. Định và tuệ phải đi chung 
vói nhau. (Đó là lẽ tự nhiên của việc thiền tập đúng đắn). 

Cái đang quan sát những thứ khác nhau khỏi sinh trong 
tâm trong khi ngồi thiền thì đuợc gọi là sự chánh-niệm {sati). 
Sự chánh niệm này là điều kiện, thông qua tiến trình tu tập, 
giúp cho những yếu tố khác khởi sinh. Chánh niệm là sống. 
Khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta vô tâm, buông 
thả thì cũng giống nhu ta đang chết. Nếu chúng ta không có 
chánh niệm, lòi nói và hành động của chúng ta không có ý 
nghĩa. Chánh niệm đon giản chỉ là sự nhó, niệm, hằng nhó, 
thuòng nhó. Nó là nguyên nhân làm khỏi sinh sự-hiểu-biết- 
rõ-ràng (sự tự-tỉnh-giác) và trí tuệ. Những đức hạnh chúng ta 
đã tu tập cũng không hoàn hảo nếu thiếu sự chánh niệm. 
Chánh niệm là cái quan sát chúng ta khi ta đang đimg, đang 
đi, đang ngồi, và đang nằm. Ngay cả khi ta không còn ỏ 
trong chánh định (đã thoát ra khỏi trạng thái định samadhi, 


12 • Thĩên sư Ajahn Chah 


đã ra khỏi tầng thiền định jhana), thì sự chánh niệm cũng 
phải nên có mặt xuyên suốt. 

Bất cứ điều gì ta làm, ta phải quan tâm. Một cảm nhận 
hỗ thẹn (do thấy mình sai trái)^ sẽ khởi sinh. Chúng ta sẽ 
thấy hô thẹn về những điều mình làm là không đúng. Khi sự 
hỗ thẹn tăng lên thì niệm nhớ cũng tăng lên. Khi sự chánh 
niệm tăng lên thì sự vô tâm vô ý thức sẽ bót đi. Ngay cả khi 
chúng ta không đang ngồi thiền, những yếu tố này vẫn có 
mặt trong tâm. 

Và điều này khỏi sinh nhò có tu tập chánh niệm (sati). 
Hãy tu tập sự chánh niệm! Đây chính là cái quan sát việc 
chúng ta đang làm trong hiện tại. Chánh niệm có giá trị đích 
thực. Chúng ta cần biết rõ chính mình trong suốt thòi gian. 
Nếu chúng ta hiểu biết rõ chính mình theo cách này, sự 
đúng-phải sẽ vuợt lên trên sự sai-trái, chánh sẽ vuợt trội trên 
tà, con đuòng đạo sẽ trỏ nên rõ ràng, và nguyên nhân của tất 
cả mọi sự hỗ thẹn (thấy mình sai trái) sẽ tan mất. Trí tuệ sẽ 
khỏi sinh. 

Chúng ta sẽ gom tất cả mọi việc tu hành theo công thức 
của Phật: tu duõng đức hạnh, thiền định, trí tuệ [giói, định, 
tuệ]. Để tập trung, tự trọng, tự cân nhắc, tự kiểm soát, thì tu 
tập giới hạnh đạo đức. Để cho tâm đuợc thiết lập vững chắc 
trong sự kiểm soát đó, thì tu tập sự định tâm, tức thĩên định. 
Để đuợc hoàn thiện, để có sự hiểu biết bao trùm bên trong 
mọi hành vi mình đang làm, thì tu tập trí tuệ. Nói tóm lại, tu 
hành bao gôm giói, định, tuệ; hoặc nói cách khác, đó là con 
đuòng đạo (Bát Chánh Đạo). Không có con đuòng nào khác. 


^ [Sự thấy hỗ thẹn (thây sai lỗi) là dựa trên sự hiểu biết về nhân quả, chứ 
không phải sự hỗ thẹn do cảm xúc]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 13 


53 

Con Đường Hòa Hợp 


®Hôm nay, tôi muốn hỏi tất cả quý vị: "Quý vị đã chắc 
chua, quý vị đã chắc chắn về việc tu thiền chua?". Tôi hỏi vậy 
bởi thời bây giờ có nhiều thầy dạy thiền, có thầy là nhà sư và 
có thầy người tại gia, và tôi sợ rằng quý vị sẽ luôn lung lạc 
hoặc hoài nghi. Chúng ta phải hiểu rõ thì mói có thể làm cho 
tâm bình an và vững mạrủi. 

Chúng ta hiểu rõ con đưòng tám phần (Bát Chánh Đạo) 
là bao gôm ba mảng: giói, định, tuệ. Tất cả con đường đon 
giản là vậy. Việc tu tập của chúng ta là làm sao cho con 
đường đạo đó khởi sinh bên trong ta. 

Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy là nhắm mắt lại, 
không nhìn ngó thứ gì khác, bởi lúc này chúng ta đang nhìn 
một cách trực tiếp vào cái tâm. Khi chúng ta nhắm mắt, sự 
chú tâm của chúng ta hưóng vào trong. Chúng ta thiết lập sự 
chú tâm vào hoi-thỏ, tập trung tất cả cảm giác của ta vào đó, 
hướng sự chánh niệm của ta vào đó. Khi những yếu tố của 
con đường đạo hòa hợp vói nhau thì chúng ta có thể nhìn 
thấy hoi thở, những cảm giác, tâm và những đối tượng của 
tâm 'đúng như chúng là', ở đây chúng ta nhìn thấy "điểm 
tập trung" (tiêu điểm), noi mà sự định tâm {samãdhi) và 
những yếu tố khác của con đường hội tụ về lại nhau một 
cách hòa hợp. 

Khi chúng ta ngồi thiền, theo dõi theo hoi thỏ, hãy tự 
nghĩ rằng ngay lúc này mình đang ngồi một mình. Không có 
ai đang ngồi quanh ta, chẳng có gì cả. Phát huy cái cảm giác 


^ [Đây là một bài kết hợp của hai bài nói chuyện vào năm 1979 và 1977 ở 
Anh Quốc]. 



14 • Thĩên sư Ajahn Chah 

rằng ta đang ngồi một mình cho đến khi tâm buông bỏ hết 
mọi thứ bên ngoài, tập trung duy nhất vào hoi thỏ. Nếu bạn 
cứ nghĩ: "Nguòi này đang ngồi đây, nguòi kia đang ngồi kia" 
thì không có đuợc bình an, tâm không huóng vào trong. Chỉ 
cần dẹp mọi thứ đó qua một bên cho đến khi bạn cảm thấy 
không-ai ngồi quanh bạn, cho đến khi không-có-gì xung 
quanh bạn, cho đến khi bạn không còn lăng xăng hay để ý 
những thứ xung quanh. 

Cứ để hoi thỏ tự nhiên, đừng bắt nó thỏ dài hay ngắn 
hay gì gì đó, chỉ ngồi và quan sát hoi thở đi vào và đi ra. Khi 
tâm buông bỏ tất cả mọi nhận thức bên ngoài, thì tiếng xe 
chạy hay âm thanh khác cũng không còn quấy nhiễu ta. 
Không còn gì, dù là hình sắc hay âm thanh, còn quấy nhiễu 
ta nữa, bởi tâm không còn tiếp nhận chúng. Sự chú tâm của 
ta sẽ hội tụ noi hoi thỏ. 

Nếu tâm còn bị rối và không thể tập trung vào hoi thỏ, 
hãy hít vào thật sâu, sâu đến mức có thể, rồi thỏ ra hết cho 
đến khi không còn gì. Làm nhu vậy ba lần, rồi thiết lập lại sự 
chú tâm. Tâm sẽ trỏ nên yên lặng. 

Tâm đuợc yên lặng trong một chốc lát là chuyện bình 
thuòng; nhimg rồi nó lại lăng xăng và rối động trỏ lại. Lúc 
này, ta lại tập trung, hít thật sâu lại nhu truóc, rồi thiết lập sự 
chú tâm vào lại hoi thỏ. Cứ làm nhu vậy, cứ luyện tập nhu 
vậy. Tập luyện nhu vậy nhiều lần bạn sẽ trở nên thông thạo 
vói cách đó, tâm sẽ buông bỏ mọi thứ bên ngoài. Những 
nhận thức bên ngoài không thể chạm đến tâm nữa. Lúc này 
sự chánh niệm (sati) đã đuợc thiết lập vững vàng. 

Khi tâm càng đuợc thanh lọc tinh tế hon, thì hoi thỏ 
cũng trỏ nên tinh tế hon. Những cảm giác sẽ dần dần trở nên 
tinh nhẹ hon, thân và tâm sẽ thấy nhẹ hon. Sự chú tâm của ta 
chỉ huóng vào bên trong, ta nhìn thấy hoi thỏ-vào và hoi thỏ- 
ra một cách rõ rệt, ta nhìn thấy tất cả mọi nhận thức một cách 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 15 


rõ rệt. Lúc này ta sẽ nhìn thấy sự hòa hợp của giới, định, tuệ. 
Đây được gọi là con đường hòa hợp. Khi có sự hòa hợp này, 
tâm của ta sẽ không còn bối rối, nó sẽ hợp nhất thành một. 
Đây được gọi là sự định-tâm {samãdhi). 

Sau khi quan sát hơi thở một lúc lâu, hơi thở sẽ trở nên 
rất tinh tế; dần dần sẽ không còn sự tỉnh giác vào hơi thở, mà 
chỉ còn lại đơn thuần một sự tỉnh giác thuần túy. Hơi thở có 
thể trở nên rất vi tế gần như biến mất! Dường như chúng ta 
'chỉ đang ngồi' đó chứ không có hơi thở nào hết. Thực là, hơi 
thở vân có đó, nhưng nó quá vi tế, quá nhẹ như thể nó không 
còn nữa. Điều này là do tâm đã đạt đến trạng thái tinh tế 
nhất, chỉ còn có một sự thuần tỉnh giác. Nó đã vượt qua hơi 
thở. Sự-biết rằng hơi thở đã biến mất đã được thiết lập. Vậy 
thì lấy gì để làm đối tượng thiền lúc này? Chúng ta lấy ngay 
sự-biết đó làm đối tượng thiền, đó là sự-biết hay sự tỉnh-giác 
rằng hơi thở đã biến mất. 

Một số điều bất ngờ có thể xảy ra trong lúc này; chúng 
có thể xảy ra đối với một số người, nhưng có thể không xảy 
ra đối vói người khác. Nếu chúng xảy đến, ta phải có sự 
chánh niệm vững chắc và mạnh mẽ. Một số người thiền khi 
thấy hơi thở biến mất liền hoảng sợ, họ sợ rằng mình đã chết. 
Chúng ta cần hiếu biết rõ tình huống này như nó là: đó chỉ là 
điều tự nhiên chứ không phải chết chóc gì hết. Chúng ta chỉ 
cần nhận biết rằng hơi thở không còn và lấy sự-biết đó làm 
đối tượng chú tâm tỉnh giác của chúng ta. 

Chúng ta có thể nói chính đây là loại định (samãdhi) 
chắc chắn nhất, vững chắc nhất: chỉ có duy nhất một trạng 
thái tâm vững chắc và bất động. Có lẽ lúc này thân cũng trở 
nên rất nhẹ nhàng như thể không có thân nào hết vậy. 
Chúng ta cảm giác như mình đang ngồi trên chân không, 
hoàn toàn trống không. Mặc dù cảm giác này là lạ thường. 



16 • Thiên sư Ajahn Chah 

nhimg chỉ cần biết rằng điều đó không có gì phải lo lắng. 
Thiết lập tâm một cách vững chắc như vậy. 

Khi tâm được hợp nhất một cách vững chắc, không còn 
nhận thức giác quan nào quấy nhiễu tâm nữa, người thiền có 
thể duy trì trạng thái định-tâm đó bao nhiêu lâu tùy theo ý 
mình. Không còn những cảm giác đau khổ quấy nhiễu chúng 
ta. Khi sự định-tâm {samãdhi) đã đạt đến mức này, chúng ta 
có thể thoát ra khỏi nó vào một thòi điểm mà mình đã chọn. 
Nhưng chúng ta thoát ra khỏi trạng thái định-tâm {samãdhỉ) 
(tức tầng thiền định ihana) là thoát ra một cách sảng khoái, 
hạnh phúc, chứ không phải bởi vì chúng ta thấy chán chê nó 
hoặc vì mệt mỏi. Chúng ta thoát ra vì chúng ta đã nhập định 
đủ trong giò thiền này, chúng ta cảm thấy sảng khoái và thư 
thái, chúng ta không bị chút khó khổ nào hết. 

Nếu chúng ta phát triển loại định này thì khi ta ngồi 
thiền, ví dụ 30 phút hay 1 tiếng, tâm sẽ được mát mẻ và yên 
tĩnh trong suốt mấy ngày sau. Khi tâm đã được mát mẻ và 
yên tĩnh như vậy, thì nó là sạch sẽ. Bất cứ thứ gì ta trải 
nghiệm, tâm sẽ lập tức nhận biết và điều tra về thứ đó. Đây 
là kết quả của sự định-tâm {samãdhi). 

Giói hạnh có một chức năng, thiền định có chức năng 
khác, và trí tuệ có chức năng khác. Ba yếu tố này giống như 
một vòng tròn. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả chúng bên 
trong một cái tâm bình an. Khi tâm được tĩnh lặng, nó có 
được sự hội-tụ và sự kiềm-chế nhò có trí tuệ và năng lượng 
định tâm. Khi tâm càng được hội tụ (gom lại) hon, thì nó 
càng trở nên tinh tế hon, nhò đó nó càng quay lại hỗ trợ sức 
mạnh cho giói hạnh tăng lên trong sự tinh khiết. Khi giói 
hạnh được tinh khiết (trong sạch) hon, nó lại giúp phát triển 
sự tập trung và định tâm. Khi sự định-tâm được thiết lập 
một cách vững chắc, nó sẽ giúp làm khỏi sinh ra trí tuệ. Giói, 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 17 


định, tuệ trợ giúp lẫn nhau, chúng liên quan tuơng tức với 
nhau nhu vậy. 

Cuối cùng, con đuờng đạo trở thành một và vận hành 
suốt mọi lúc mọi noi. Chúng ta nên chú ý giữ gìn cái sức 
mạnh có đuợc từ con đuòng đạo đó (tức sức mạnh của định, 
chánh định), bởi vì đó là sức mạnh dẫn đến sự thâm nhập 
minh sát và trí tuệ. 

Về Những Nguy Hại Của Sự Định-Tâm (Samãđhi) 

Sự định-tâm {samãảhĩ) có khả năng làm hại hay làm lợi 
cho nguòi thiền, chúng ta không thể nói nó chỉ toàn có hại 
hoặc chỉ toàn có lợi. Đối vói những nguòi không có trí, nó là 
có hại. Nhung đối vói nguòi có trí, nó thực sự có lợi, vì nó sẽ 
dẫn đến trí tuệ minh sát. 

Sự nguy hại có thể đối vói nguòi thiền chính là khi 
thâm nhập vào trạng thái định sâu [tầng thiền định, ihãna], 
lúc này định (samãdhi) rất sâu và kéo dài. Loại định sâu này 
(tầng thiền định) mang lại sự bình an lón lao, tuyệt trần. Khi 
có sự bình an thì có hạnh phúc (lạc). Nhung khi có hạnh 
phúc thì dễ khỏi sinh sự tham đắm và dính mắc vào đó. 
Nguòi thiền không còn muốn suy xét (quán niệm) về bất kỳ 
điều gì khác, nguòi thiền chỉ muốn đắm mình vào cái cảm 
giác suóng khoái dễ chịu ngất ngay đó. Khi chúng ta đã tu 
tập lâu năm, chúng ta có thể thành thạo vói việc nhập định 
một cách rất nhanh chóng. Ngay khi chúng ta bắt đầu nhận 
biết đối tuợng thiền của ta, tâm nhập vào tĩnh lặng, và chúng 
ta không còn muốn thoát ra để điều tra suy xét (quán xét, 
quán chiếu, quán niệm) về bất kỳ điều gì nữa. Chúng ta bị 
dính kẹt vào 'cảnh giói' hỷ lạc ngất ngây đó. Đây là chỗ nguy 
hại đối vói những ai đang thiền tập ỏ giai đoạn đó. 

Chúng ta cần phải dùng trạng thái cận-định {upacãra 
samãdhỉ): ở đây, khi ta nhập định, và rồi khi tâm đã đủ định 



18 • Thiên sư Ajahn Chah 

sâu, chúng ta thoát ra và quán sát và xem xét hoạt động bên 
ngoài’^. Nhìn xem hoạt động bên ngoài (vói cái tâm đạt định- 
sâu) sẽ làm khỏi sinh ra trí tuệ. Chỗ này hoi khó hiểu, bởi vì 
hành động đó trông giống nhu sự huóng ngoại, giống nhu 
sự nghĩ suy này nọ, giống nhu sự vọng tuỏng thuòng ngày 
của cái tâm bình thuòng của chúng ta. Khi có suy nghĩ hay ý 
nghĩ, chúng ta có thể cho rằng tâm không đuợc bình an, (về 
lý là vậy), nhimg thực ra sự suy nghĩ đó đang nằm trong một 
sự tĩnh lặng, nằm trong trạng thái định. Có sự quán xét, 
nhrmg nó không làm quấy nhiễu trạng thái định. Chúng ta 
có thể đua ý nghĩ (tu tuỏng) lên để điều tra suy xét nó, đó 
không phải là sự nghĩ ngợi vô mục đích hay chỉ là sự nghĩ 
đoán này nọ. Mà đó chính là "sự tỉnh giác bên trong sự tĩnh 
lặng và sự tĩnh lặng nằm trong sự tỉnh giác". {Sự rõ biết trong 
định, định với sự rõ biết). Nếu đó là sự nghĩ suy và vọng tuỏng 
bình thuòng thì tâm đâu có đuợc bình an nhu vậy, nó sẽ bị 
quấy nhiễu và động vọng ngay. Nhung ỏ đây tôi đang 
không nói về sự suy nghĩ bình thuòng, mà về một cảm giác 
khỏi sinh từ cái tâm bình an đó. Đây đuợc gọi là "sự quán- 
xét' (suy xét, quán chiếu). Trí tuệ khỏi sinh ỏ đây, ngay chỗ 
sự quán-xét này. 

Nhu vậy, trạng thái đạt định có thể là định đúng đắn 
(chánh định) hoặc có thể là định sai lạc (tà định). Định sai lạc 
có nghĩa là tâm tiến vào nhập định và không còn sự tĩnh giác 
rõ biết nào hết. Nguòi thiền có thế ngồi đó nhập định 2 tiếng 
đồng hồ hoặc cả ngày, nhung tâm chẳng biết nó đang ở đâu 
hoặc điều gì đang xảy ra. Nó chẳng biết gì hết. Có sự tĩnh 
lặng, có định, nhung tất cả chỉ có vậy. Điều đó cũng giống 


^ [''Hoạt động bên ngoài": những hoạt động nhận thức của các giác quan. 
Chữ này dùng đê phân biệt với cái "Bất động bên trong" của trạng thái 
định-sâu hay tầng thiền định, lúc mà tâm không còn hướng ra những hoạt 
động nhận thức bên ngoài của các giác quan (như tâm bình thường của 
chúng ta)]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 19 


như ta có một con dao đã được mài luyện sắc bén và ciíng 
chắc nhưng ta chẳng biết dùng nó để cắt gọt thứ gì hữu ích. 
Đây là loại định ngu mò, chìm đắm, nó không có nhiều sự 
tự-tỉnh-giác, không có sự rõ-biết (sampaianna). Người thiền có 
thể (sau đó) nghĩ rằng mình đã đạt đến sự tột cùng, nên 
người thiền 'không thèm' nhìn xem hay xem xét bất kỳ thứ gì 
khác nữa. Tâng thiền định này có thể trỏ thành một kẻ thù 
của mình mà người đó không hay. Trí tuệ không thể nào 
khỏi smh bởi đâu có sự tỉnh-giác hay rõ-biết về cái đúng, cái 
sai. 

Định đúng đắn (chánh định) là định có đi kèm sự tỉnh- 
giác, sự rõ-biết. Chánh định là có đầy đủ sự chánh niệm (sati) 
và sự hiểu biết rõ ràng (sự rõ biết, sự tự tỉnh giác, 
sampaianna). Nếu là chánh đinh thì dù là định-sâu ỏ mức nào 
cũng luôn có sự tỉnh giác. Chánh định là luôn có đầy đủ sự 
chánh niệm và sự hiểu biết rõ ràng. Đây là loại định có khả 
năng làm khởi sinh trí tuệ, ngưòi thiền không thể bị 'chìm 
đắm' hay bị 'lạc hồn' trong đó. Người thiền tập nên hiểu rõ 
chô này. Bạn không làm gì được nếu không có sự tỉnh giác, 
sự tỉnh giác này phải có mặt từ ngay lúc đầu cho đến cuối. 
Loại định này thì không có nguy hại. 

Quý vị có thể thắc mắc: ích lợi là chỗ nào?, làm sao trí 
tuệ có thể khởi sinh từ trạng thái đạt định đó? Khi chárủi 
định đã được phát triển, thì trí tuệ luôn có co hội khỏi sinh. 
Khi mắt nhìn thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mùi ngửi mùi 
hưong, lưỡi nếm mùi vị, thân đụng chạm xúc, hoặc tâm trải 
nghiệm những nhận thức thuộc tâm - trong mọi tư thế - thì 
tâm luôn an trú vói một sự hiểu-biết đầy đủ về bản chất đích 
thực của các nhận thức giác quan (tưởng) đó, nhưng nó 
không chạy theo những nhận thức hay tâm tưởng đó. 

Khi tâm có trí tuệ, nó không còn 'chọn lấy' này nọ, (tức 
không còn chạy theo thứ này thứ nọ, nhận khổ, nhận sướng. 


20 • Thỉên sư Aiahn Chah 


thích, ghét...). Khi đó, trong bất kỳ tư thế nào, ta cũng hoàn 
toàn rõ-biết về sự khỏi sinh của sưóng và khổ. Đây được gọi 
là sự tu tập đúng đắn, sự rõ-biết có mặt trong tất cả mọi tư 
thế. Chữ "tất cả mọi tư thế" không chỉ dùng để chỉ các tư thế 
của thân, mà ỏ đây chỉ luôn về tâm, cái tâm có sự chánh niệm 
và sự hiểu biết rõ ràng về sự thật mọi lúc, mọi noi. Khi định 
được tu tập và phát triển một cách đúng đắn, trí tuệ khỏi 
sinh như vậy. Đây được gọi là 'trí tuệ minh sát', 'trí tuệ thâm 
nhập', là sự hiểu-biết về sự thật. 

Có hai loại bình an—loại thô tế và loại vi tế. Loại bình an 

• • • • 

có được từ trạng thái định là loại còn thô tế. Khi tâm được bình 
an thì khỏi sinh niềm hỷ lạc, hạnh phúc. Rồi tâm coi sự hạnh 
phúc đó là sự bình an. Nhưng hạnh phúc và không hạnh 
phúc, sưóng và khổ chính là sự trỏ-thành và sự sinh. (Còn 
đối đãi sưóng-khổ là còn sự trỏ thành và sự sinh, theo lý của 
vòng Duyên Khỏi). Do vậy, ngay đó vẫn còn chưa thoát ra 
khỏi vòng luân hồi sinh tử (samsãra), bởi chúng ta vẫn còn 
dính chấp vào sưóng-khổ. Do vậy, hạnh phúc đó không phải 
là bình an, và sự bình an kiểu đó chưa phải là hạnh phúc 
đích thực. 

Loại bình an khác là loại bình an có được từ trí tuệ. Khi có 

• • • • 

trí tuệ, chúng ta không nhầm lẫn giữa yếu tố hạnh phúc (lạc) 
vói sự bình an; chúng ta rõ biết về cái tâm quán sát và rõ biết 
về bản chất sưóng khổ thì mói là sự bình an. Sự bình an khỏi 
sinh từ trí tuệ không phải là hạnh phúc, nhưng chính cái nhìn 
thây sự thật ve sướng khổ mới là sự bình an. (Cái đó là cái tâm 
thấy-biết). Sự dính mắc vào sưóng khổ không còn khỏi sinh, 
vì cái tâm thấy biết đã vượt lên trên sự dính mắc đối đãi đó. 
Đây mói chính là mục tiêu đích thực của việc thiền tập, của 
Thiền Phật giáo. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 21 


54 

Con Đường Trung Đạo Bên Trong 


*Giáo lý đạo Phật là hướng về dẹp bỏ điều xấu ác, làm 
điều tốt lành. Rồi, khi những điều xấu ác được từ bỏ và 
những điều thiện lành được tạo lập, chúng ta cần phải bỏ 
luôn cả hai điều xấu ác và thiện lành. (Không nghĩ thiện, 
không nghĩ ác). Chúng ta đã từng nghe đủ về thiện về ác 
nhiều lắm rồi, nên hôm nay tôi nói thêm về con đường Trung 
Đạo, đó là con đường vượt trên cả hai thứ thiện và ác đó. 

Tất cả những bài thuyết Pháp và giáo lý của Đức Phật 
đều có chung một mục tiêu —đó là chỉ ra con đường giải 
thoát khỏi khổ cho những người chưa giải thoát khỏi khổ. 
Những giáo lý có mục đích mang lại cho chúng ta sự hiểu 
biết đúng đắn (chánh kiến). Nếu chúng ta không có chánh 
kiến, thì chúng ta không thể đạt đến sự bình an. 

Khi các vị Phật đã thành giác ngộ và bắt đầu chỉ giáo, 

họ đã nói rõ có hai cực đoạn—đó là tham đắm vào khoái lạc 

• • • • 

và dấn thân vào khổ hạnh. (Một cách là ham sưóng, một cách 
là khổ hạnh). Hai cách đó chỉ là sự mê muội, mê đắm. Những 
ai mê đắm vào khoái lạc giác quan hay sự đau đón giác quan 
thì tâm luôn đều luôn bị xáo động, không bao giò đạt đến sự 
bình an. Hai cách đó là những con đường lẩn quẩn cuốn 
xoáy trong vòng luân hồi sinh tử. 

Bậc Giác Ngộ đã nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh đều 
đang bị dính kẹt vào hai cực đoan này, chưa bao giò nhìn 
thấy lối đi ở giữa—con đường Trung Đạo của Giáo Pháp, vì 
vậy Phật đã chỉ ra hai cực đoan đó để thấy những điều nguy 


^ [Được giảng bằng phương ngữ vùng Đông Bắc Thái Lan (Lào) cho các 
Tăng, Ni và Phật tử vào năm 1970]. 



22 • Thĩên sư Ajahn Chah 


hại mà chúng mang lại. Bởi do chúng ta vân còn bị dính vào 
đó, bởi do chúng ta vẫn còn tham muốn, nên chúng ta liên 
tục sống theo cách hai cực đoan đó. Phật đã tuyên bố rằng 
hai cực đoan đó là hai cách độc hại, không phải cách của 
nguòi thiền trí, không phải cách dẫn đến sự bình an. Một 
huóng chỉ tham đắm dục lạc đon giản là cách buông thả bản 
thân, và một huóng chỉ dấn thân vào đau đón hành xác đon 
giản chỉ là cách căng xé bản thân. 

Nếu bạn điều tra quán xét, từng lúc từng lúc, bạn sẽ 
nhìn thấy rằng sự căng xé bản thân dẫn đến sân giận, đó là 
cách dẫn đến phiền não, uu sầu. Chạy theo huóng này chỉ 
gặp toàn khó khổ và tuyệt vọng. Còn thả mình theo khoái lạc 
nhục dục thì cũng dẫn đến bất toại nguyện. Nếu bạn vuợt 
lên khỏi thứ hạnh phúc từ khoái lạc, thì bạn mói có đuợc sự 
hạnh phúc đúng đắn và bình an. Hai cách, hạnh phúc hay 
đau khổ, đều không phải là những trạng thái bình an. Đức 
Phật dạy phải từ bỏ cả hai cực đoan suóng khoái và khổ đau 
đó. Đây chính là cách tu đúng đắn. Đây là con đuòng Trung 
Đạo. 

Chữ 'Trung Đạo' không phải chỉ về thân và lòi nói, mà 
chỉ về tâm. Khi một nhận thức (tuỏng, tâm tuỏng) khỏi sinh 
mà ta không thích, nó tác động đến tâm và sinh ra sự ngu rối. 
Tam bị phiền roi, tam bị quay đọng —đó không phái là cách 
đúng. Khi có một nhận thức (tuỏng, tâm tuỏng) khỏi sinh mà 
ta thích, tâm chạy theo khoái lạc —đó cũng không phải là 
cách đúng. 

Nguòi phàm chúng ta không ai muốn khổ, chúng ta 
muốn suóng. Nhrmg thực ra, suóng chỉ là một dạng tinh tế 
của khổ mà thôi. Khổ bản thân nó là một dạng thô tế. Chúng 
ta có thể ví nó nhu một con rắn. Đầu rắn là khổ đau, đuôi rắn 
là khoái suóng. Đầu rắn thì thực sự nguy hiểm, nó có nọc 
độc. Nếu ta đụng vô nó, nó cắn ta ngay. Nhung dù ta đụng 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 23 


chỗ đầu hay chỗ đuôi nó vẫn quay lại cắn ta, bởi do đầu và 
đuôi đều thuộc về một con rắn độc. 

Tuong tự vậy, cả suóng và khổ, khoái lạc hay sầu chán, 
đều đuợc sinh ra từ một mẹ— đó là sự tham muốn, dục vọng. 
Do vậy, khi ta suóng khoái, tâm không đuợc bình an. Thực 
ra là không bình an! Ví dụ, nhu khi ta có đuợc thứ mình 
muốn, nhu tiền tài, danh vọng, lòi khen, hạnh phúc, chúng ta 
vui lòng vói điều đó. Nhung tâm vẫn chứa ẩn những thứ bất 
hài lòng, bất an, vì chúng ta luôn sợ mất thứ đang có đuợc. 
Chính nỗi sợ đó là sự bất an, là không bình an. Sau này, khi 
có thể chúng ta bị mất dần đi những thứ đó, chúng ta sẽ thực 
sự khổ. 

Do vậy, nếu bạn không ý thức rõ, không tỉnh giác rõ, thì 
ngay cả khi bạn đang hạrủi phúc, sự khổ đau vân đang tiềm 
tàng xảy đến sau đó. Cũng giống nhu khi đang nắm vào 
đuôi rắn— nếu bạn không buông ra, nó sẽ quay lại cắn bạn 
ngay. Do vậy, nên dù đó là đuôi rắn hay đầu rắn, dù đó là 
suóng hay khổ, dù đó là thiện hay ác, chúng cũng chỉ là 
những đặc tính của Vòng Sinh Tử, của sự đổi thay vô thuòng 
bất tận. 

Đức Phật đã lập ra giói, định, tuệ là con đuòng dẫn đến 
sự bình an, con đuòng dân đến sự giác ngộ. Nhung sự thật 
là, những phần đó không phải là cốt lõi của Phật giáo. Chúng 
chỉ là con đuòng. Phật đã gọi ba phần đó là 'magga', có nghĩa 
là đạo, là con đuòng. Côĩ lõi của đạo Phật là sự bình-an, và sự 
bình-an khởi sinh từ sự "thực sự thây biết" bản chất của tất cả mọi 
sự vật hiện tượngl Nếu chúng ta điều tra kỹ sát hon, chúng ta 
sẽ thấy rằng sự bình an là không còn suóng không còn khổ, 
không còn suóng khổ gì nữa. Suóng hay khổ không phải là 


24 • Thĩên sư Ajahn Chah 


sự-thật. (Sướng khổ chỉ là do cái tâm còn đối đãi và dính 
chấp của ta mà thôi).® 

Tâm người, là cái tâm mà Phật đã khuyên chúng ta phải 
nên biết rõ và quán xét về nó, là cái mà chúng ta chỉ có thể 
biết nó thông qua những hành vi của nó. Cái "tâm nguyên 
thủy" (chân tâm) thì đích thực không có gì để đo lường, 
không có gì để biết về nó. Vì trong trạng thái tự nhiên 
nguyên thủy của nó, nó không chuyển động, không lay 
động, không động vọng. Còn đối vói tâm người phàm phu 
của chúng ta, mỗi khi có sướng, tâm liền chạy lạc theo nhận 
thức sướng (lạc tưởng) đó của nó, đó là chuyển động. Khi 
tâm chuyển động như vậy thì sẽ sinh ra sự dính chấp và ràng 
buộc vào những cảm giác sưóng (lạc thọ) và nhận thức 
sưóng (lạc tưởng) đó. 

Phật đã thiết lập và truyền lại con đường tu tập một 
cách toàn diện, nhimg chúng ta chưa chịu tu tập, hoặc nếu có 
thì chỉ mói tu cái miệng mà thôi. (Tức chỉ mói tập ăn nói cho 
ra vẻ thanh từ con nhà Phật, chứ tâm thì chưa được tu tập 
cho thanh tịnh). Tâm của chúng ta và lòi nói của chúng ta 
chưa được hòa hợp vói nhau, chúng ta chỉ đang say mê vào 
những lòi nói trống rỗng. Nhimg căn bản của đạo Phật 
không phải là thứ chỉ để nói bàn hay suy đoán về nó. Mà căn 
bản thực thụ của đạo Phật là đầy sự hiểu biết về sự thật của 
thực tại. Nếu người ta hiểu biết về sự thật này thì không cần 
học giáo lý nữa. Mà nếu người ta không hiểu biết thì cho dù 
họ có lắng nghe giáo lý, họ cũng không thực thụ nghe. Đây là 
lý do tại sao Đức Phật đã từng nói: "Phật chỉ chỉ ra con 
đường (còn mọi người phải tự mình bưóc đi trên con đường 
đó)". Phật không thể tu giùm cho bạn, bởi vì sự thật không 


® (Nói đúng thực là: không chấp "khổ", không chấp "sướng", cũng không 
chấp "không khổ không sướng": không chấp gì hết—vô chấp, bất chấp, xả). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 25 


phải là thứ có thể được chuyển giao qua lời nói, hoặc có thế 
cho tặng lẫn nhau. 

Tất cả mọi lòi dạy của Phật đon thuần chỉ là những ví 
dụ, ẩn dụ, so sánh: có nghĩa là để trợ giúp tâm nhìn thấy sự 
thật, chân lý. Nếu chúng ta chưa thấy được sự thật, chúng ta 
phải bị khổ. Ví dụ, chúng ta thường nói đến chữ 'pháp hữu 
vi' {sankhãras, tiếng Thái là sungkahn) khi chỉ về thân này. Ai 
cũng nói được chữ đó, nhưng thực ra chúng ta khó hiểu, đon 
giản bởi vì chúng ta không hiểu được sự thật của những thân 
hành này là gì, và do vậy chúng ta mê chấp vào nó. Bởi 
chúng ta không hiểu biết sự thật của thân này, nên chúng ta 

bị khổ. 

Đây là một ví dụ. Giả sử một buổi sáng đẹp tròi bạn 
đang bưóc đi làm, tự đâu đâu có một người đimg bên kia 
đường kêu réo, chửi bói bạn. Ngay khi nghe tiếng chửi, tâm 
bạn thay đổi khỏi trạng thái bình thường của nó trưóc đó. 
Bạn không cảm thấy tốt lành, bạn cảm thấy giận và bị tổn 
thưong. Kẻ kia cứ lòng vòng chửi bói bạn hoài, cả ngày lân 
đêm. Hễ khi nghe chửi, bạn tức giận, và thậm chí khi đã về 
nhà bạn vân còn tức, bởi bạn thấy ấm ức, căm thù, muốn trả 
thù. 

Vài ngày sau có một người khác đến nhà và nói sự thật 
vói bạn: "Này, cái thằng cha chửi bói bạn hổm rày là một 
người khùng, nó bị điên, đã nhiều năm rồi! Gặp ai nó cũng 
chửi chứ không riêng bạn đâu. Chẳng ai thèm để ý những lòi 
nó chửi cả". Ngay sau khi nghe chuyện, bạn nguôi giận ngay. 
Những sự tức giận và tổn thưong bạn dồn nén trong mấy 
ngày qua bây giò đã tan chảy hết. Vì sao? Bởi vì giò bạn đã 
biết được sự-thật. Trưóc giò bạn không biết, bạn nghĩ người 
điên đó là ngưòi bình thường xấu xa nên bạn mói tức giận 
anh ta. Vì hiểu sai như vậy nên bạn bị khổ (khổ vì tức giận, 
căm thù, vì huyết áp tăng, vì suy nghĩ đủ thứ...). Nhưng 



26 • Thĩên sư Ajahn Chah 


ngay khi bạn tìm thấy sự thật, mọi thứ liền thay đổi: "ồ vậy 
sao, anh ta bị điên thật à!. Vậy là tôi hiểu ra rồi". [Điều đó 
giải thích tất cả]. 

Khi bạn hiểu ra điều đó, bạn thấy tốt lành, vì bạn tự 
mình nghe và biết. Sau khi biết, bạn lập tức buông bỏ. Nếu 
bạn không biết sự thật, bạn cứ dính vào sự bực tức, căm thù. 
Nguòi ta có thể tức giận đến mức giết kẻ chửi bói mình. 
Nhung khi bạn biết kẻ đó là nguòi bệnh, là nguòi bị điên, 
bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là sự hiểu biết sự thật. 

Nguòi nhìn thấy Giáo Pháp cũng trải nghiệm nhu vậy. 
Sự dính chấp, sự tham, sự sân, sự si khi biến mất cũng biến 
mất theo cách nhu vậy. Khi bạn chua hiểu biết mọi sự, bạn 
cứ nghĩ "Tôi làm sao đây? Tôi có quá nhiều tham và sân". 
Lúc này chua có đuợc sự hiểu biết rõ ràng. Lúc này cũng 
giống nhu khi bạn vẫn còn nghĩ rằng nguòi điên đó là nguòi 
bình thuòng xấu xa. Nhung cuối cùng bạn biết nguòi đó là 
nguòi bệnh điên thì tất cả mọi lo lắng và bực tức đều biến 
mất. Chẳng ai có thể giúp hay khuyên bạn, chỉ khi cái tâm tự 
nó nhìn thấy sự-thật thì nó sẽ tự dẹp bỏ và bứng bỏ tận gốc 
những sự sân, sự si và dính chấp đó. 

Điều này cũng xảy ra tuong tự đối vói thân này mà 
chúng ta hay gọi là những thân hành {sankhãra), (là cái thân 
hữu vi đuợc kết tạo bằng những yếu tố có điều kiện và do 
vậy đều là vô thuòng). Mặc dù Phật đã giải thích rằng nó là 
không chắc chắc, không bền lâu và không phải là một 'con 
nguòi' cố định nhu chúng ta nghĩ, nhimg chúng ta vân chua 
chịu nghe Phật, chúng ta vẫn cố chấp vào thân này. Nếu thân 
này biết nói, chắc nó sẽ nói suốt ngày rằng: "Này ông, ông 
không phải là chủ của ta". Đó là tiếng nói của sự thật, của 
Giáo Pháp, nhung chúng ta vẫn chua hiểu đuợc. 

Chẳng hạn, các bộ phận giác quan mắt, tai, mũi, luõi và 
thân là thay đổi liên tục, nhung chúng ta đâu thấy chúng cần 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 27 


phải xin phép chúng ta đâu. Khi nó muốn bệnh nó bệnh, nó 
đâu thèm hỏi ta tiếng nào, khi chúng ta bị đau đầu hay bị 
đau bao tử, thân cũng đâu xin phép ta tiếng nào, nó cứ bệnh 
đau, nguợc lại vói ý của chúng ta. Nhimg, đó là đuòng lối tự 
nhiên của nó. (Gặp nắng mua thay đổi, thức ăn không hợp 
thì tự nhiên nó đau đầu và đau bao tử thôi). Điều đó cho 
thấy thân này chẳng cho phép ai làm chủ nó, nó không có 
chủ. Đức Phật mô tả thân này là một thứ không thực, nó 
không phải là một thực thể bền lâu nào hết. 

Nếu chúng ta không hiểu Giáo Pháp thì chúng ta không 
hiểu về những thân-hành (sankhãra) này. Chúng ta nhận lầm 
chúng là 'ta', là thuộc 'của ta', hoặc thân nguòi khác là thuộc 
về nguòi khác, thân ông A chính là của ông A. Nghĩ nhu vậy 
nên sinh ra dính chấp. Khi có châp thủ thì tạo ra sự trở-thành. 
Khi có sự trở thành thì dẫn đến sự sinh. Khi có sự sinh dẫn 
đến sự già, bệnh, chết... cả một đống khổ đau khỏi sinh theo. 

Đây là lý Duyên Khởi {paticcasamuppãda).^° Chúng ta nói 
rằng do ngu mò {vô-minh) nên khỏi sinh ra những hành động 
cố ý (hành), rồi từ những hành động tâm ý này làm khỏi sinh 
ra tâm thức (thức) và...vân vân. Tất cả những thứ đó đon giản 
chỉ là những sự kiện trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc vói thứ 
gì chúng ta không ua thì có sự ngu mò ngay ỏ đó, nếu ta 
không có chánh niệm. Khổ khỏi sinh lập tức ỏ đó. Nhung 
những thay đổi đó quá nhanh nên tâm chúng ta không bắt 
kịp chúng. Giống nhu khi bạn té từ trên cây. Truóc khi bạn 
biết mình té thì đã: 'Bịch!'- bạn đã rót xuống đất rồi. Thực ra 
có nhiều nhánh cây, cành cây trên đuòng bạn rót xuống. 


[Duyên khởi là sự khởi sinh tùy thuộc, có điều kiện: vì do có cái này nên 
sinh ra cái kia, hoặc vì không có cái này nên nên không sirữi ra cái kia. Lý 
Duyên Khởi và Vòng 12 Nhân Duyên là một trong những học thuyết căn 
bản của Phật giáo giải thích về chu kỳ sự sống và mọi sự sirữi diệt.] 



28 • Thĩên sư Ajahn Chah 


nhimg bạn đâu kịp đếm chúng, bạn không thể nhớ chúng 
khi bạn rớt ngang qua chúng. Bạn chỉ té, và 'Bịch!'. 

Lý duyên khởi là nhu vầy. Nếu chúng ta phân chia theo 
nhu kinh điển, chúng ta nói rằng sự ngu mờ {vô-minh) sinh ra 
những hành động tâm ý (hành); những hành động cố ý đó 
sinh ra tâm thức (thức); rồi những thức đó dẫn đến sinh ra 
phần tâm và thân (danh-sắc); rồi khi đã có phần tâm và thân 
thì sinh ra sáu cơ sở giác quan {sáu căn); khi đã có sáu giác 
quan thì sẽ xảy ra những sự tiếp xúc {chạm xúc) của các giác 
quan với cảnh trần bên ngoài; khi có chạm xúc thì sẽ tạo ra 
những cảm giác {cảm thọ) suớng, đau, khoái, khổ...; rồi khi có 
cảm giác này nọ thì lại sinh ra tham thích, thèm muốn đủ 
kiểu {dục vọng); rồi từ dục vọng thèm muốn đó thúc đẩy đi 
đến tạo tác thành này thành nọ theo ý dục vọng {sự trở- 
thành); và những sự trở-thành này tạo tác thành sự sinh-ra 
{sự sinh); sau khi sinh thì kéo theo những thứ hệ lụy khổ {già, 
bệnh, chết... và không biết bao nhiêu những loại phiền não và 
khổ đau khác) trong một kiếp sống. Nhung đúng với sự thật, 
khi ta tiếp xúc với thứ ta không ua, thì lập tức đã sinh ra khổ! 
Đúng là, cảm giác khổ đúng thực là kết quả của một chuôi hệ 
lụy duyên khởi {paticcasamuppãda), (nhung vì nó quá nhanh, 
nên cái tâm chua giác ngộ của ta không thể nào nhìn thấy). 
Điều này là lý do tại sao Phật đã luôn luôn khuyên dạy 
những đệ tử phải điều tra, quán xét và biết rõ đầy đủ về cái 
tâm của họ. 

Mọi nguời sinh ra trên thế gian này là vô danh- sau khi 
sinh, chúng ta đặt tên. Đây chỉ là sự quy uớc. Chúng ta đặt 
tên nguời theo quy uớc để giao tiếp, để gọi tên ximg hô với 
nhau, (để có nhân dạng trong gia đình và xã hội). Kinh điển 
cũng vậy. Chúng ta phân chia bằng những nhãn hiệu để tiện 
hơn cho việc tìm hiểu sự thật thực tại. Tuơng tự vậy, tất cả 
mọi sự, mọi sự vật và hiện tuợng đuợc gọi chung bằng tên là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 29 


những sankhãras: mọi thứ tồn tại trong thế giới có điều kiện, 
những thứ hữu vi. Bản chất gốc của chúng chỉ là những thứ 
có điều kiện. Phật nói rằng tất cả chúng đều là vô thuờng, bất 
toại nguyện và không có tự tính hay bản ngã gì hết. Chúng là 
không chắc chắn, không ổn định. Vì chúng ta chua hiểu rõ 
điều này một cách chắc chắn, nên sự hiểu biết của chúng ta 
chua đuợc "chính thẳng" (chánh kiến), và do vậy chúng ta có 
những cách nhìn sai lạc (nghiêng, xéo, cong, một mặt, phiến 
diện, sai lệch). Cách nhìn sai lạc (tà kiến) là nhận thân hành 
(sankhãra) vô thuòng này là 'ta' và 'của ta', hoặc nhận suóng 
và khổ là 'của ta', là 'ta suóng', 'ta khổ'... Cách nhìn nhu vậy 
không phải là sự hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về bản chất đích 
thực của mọi sự vật hiện tuợng. Một sự thật là: chúng ta đâu 
thể nào bắt ép tất cả mọi thứ xảy ra theo ý muốn của chúng 
ta, bởi rõ ràng chúng chỉ xảy ra theo đuòng lối bản chất của 
chúng. 

Một ví dụ so sánh đon giản nhu vầy: giả sử bạn đi ra 
giữa đuòng xa lộ ngồi và xe cộ thì đang ào ào chạy tói. Bạn 
đâu thể tức giận vì những chiếc xe và la lên "Đừng tông vào 
ta!". Đó là đuòng xa lộ tự do, bạn đâu thể nói nhu vậy. Do 
vậy bạn làm gì đuợc? Bạn phải chạy ra khỏi đuòng! Đuòng 
xa lộ là chỗ để xe chạy, nếu bạn muốn không có xe chạy thì 
tự bạn thấy khổ. 

Điều này cũng tuong tự nhu các thân hành. Khi ngồi 
thiền, ta nghe thấy âm thanh và nói rằng những âm thanh 
quấy nhiễu ta. Tự đâu đâu ta nghĩ âm thanh quấy nhiễu ta, 
nên tự ta thấy khổ thấy bực. Nhung nếu ta chịu khó điều tra 
suy xét lại, thì sẽ thấy chính ta cứ huóng tâm ra ngoài và 
chính ta 'quấy rầy' âm thanh! Âm thanh chỉ là âm thanh. 
Nếu hiểu đuợc nhu vậy thì không cần phải nói thêm gì nữa, 
cứ để mặc âm thanh. Chúng ta nên nhìn ra âm thanh là thứ 
khác, chúng ta là thứ khác. Nguòi cứ cho rằng âm thanh đến 



30 • Thĩên sư Ajahn Chah 


quấy rầy anh ta là người không nhìn thấy bản thân mình là 
gì. Anh ta thực sự không thấy! Khi bạn nhìn thấy bản thân 
mình là gì, bạn sẽ trở nên dễ chịu, thư thái, vô tư. Âm thanh 
chỉ là âm thanh, tại sao ta phải chụp đến nó làm gì, dính mắc 
vào nó làm gì? Bạn nhìn thấy rõ chính mình tự chụp lấy nó 
và quấy rầy nó, (chứ nó đâu 'cố ý' là gì vói mình, nó kêu lên 
cũng đâu phải vì mình). 

Đây là sự hiểu biết thực sự về sự thật. Bạn nhìn thấy hai 
mặt (của sự thật), nên bạn có được sự bình an. Nếu bạn chỉ 
nhìn thấy một mặt, bạn bị khổ. Khi bạn nhìn thấy hai mặt, thì 
bạn chọn lối Trung Đạo. Đây là cách tu tập tâm đúng đắn. 
Đây được gọi là sự "làm chính thẳng" sự hiếu biết của chúng 
ta. 

Theo lý tưong tự, bây giò bản chất của tất cả mọi thứ 
hữu vi, tất cả thân hành đều là vô thường và chết, nhưng 
chúng ta muốn nắm giữ chúng, mang vác chúng khắp noi và 
thèm muốn chúng. Chúng ta muốn chúng là sự thật. Chúng 
ta muốn tìm sự thật bên trong cái không phải là sự thật, bên 
trong cái không-thực. Ai nhìn như vậy và chấp thủ rằng các 
thân hành (sankhara) đó là mình, thì người ấy bị khổ là phải 
rồi. (Nhận lấy cái vô thường hư giả là 'mình' thì khổ là phải 
rồi, vì cái gì luôn biến đổi vô thường hư giả và tạm bợ làm 
sao không phải là thứ khổ?) 

Việc tu tập Giáo Pháp không nhất thiết người đó phải là 
sa-di, Tỳ kheo, Tăng, Ni, hay một Phật tử tại gia; điều quan 
trọng là biết "làm chính thẳng" sự hiểu biết của mình. Nếu 
sự hiểu biết chúng ta là đúng đắn, chúng ta sẽ đi đến sự bình 
an. Dù có xuất gia vô chùa hay không thì cũng vậy thôi, mọi 
người đều có co hội tu tập Giáo Pháp, suy xét, quán xét, 
quán niệm về Giáo Pháp. Chúng ta tu đều đang quán xét 
quán niệm về cùng một thứ. Nếu bạn đạt được bình an, thì 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 31 


Sự bình an là giống nhau; đó là cùng một con đường, với 
cùng một phương hướng và phương pháp. 

Do vậy, Phật chưa bao giờ phân biệt giữa Tăng Ni xuất 
gia và người tại gia, Phật đã chỉ dạy chung cho tất cả mọi 
người để tu tập để hiểu biết sự thật về mọi thứ hữu vi 
(sankhãras). Khi chúng ta hiểu biết sự thật này, chúng ta 
buông bỏ. Nếu chúng ta thấy biết sự thật, thì chúng ta 
không còn tạo tác ra sự 'trở-thành' hay sự '(tái) sinh' nữa 
(theo vòng duyên khởi). Vì sao không còn (tái) sinh nữa? 
Không còn lối cho sự (tái) sinh xảy ra, bởi vì chúng ta đã 
thấy-biết hoàn toàn bản chất sự thật của những thứ hữu vi, 
của các thân hành (sankhãras). Nếu chúng ta hiểu-biết hoàn 
toàn về sự thật, thì ngay đó có sự bình-an. Có hay không có 
đều như nhau. Được và mất đều như nhau. Vinh và nhục 
đều như nhau. Phật đã dạy chúng ta cách để hiểu-biết về chỗ 
này. Đây là sự bình an; sự bình an từ trong mọi sự sướng, 
khổ, vui, buồn... 

Chúng ta phải nhìn ra được chẳng có lý do gì phải được 
sinh ra nữa. Sinh ra bằng cách nào? Sinh ra trong niềm vui: 
Khi chúng ta có thứ gì chúng ta thích, ta vui mừng với nó. 
Nếu ta không dính mắc theo niềm vui mừng đó, thì không 
dẫn đến sự sinh. Nhimg nếu có dính mắc (mê chấp, tham 
chấp) vào niềm vui đó, thì tạo ra sự 'sinh'. Do vậy, khi ta 
được thứ gì, ta cũng không bị sinh [vào sự vui mừng đó]. Khi 
chúng ta mất thứ gì, chúng ta không bị sinh [vào sự buồn tiếc 
đó]. Đây là chỗ để không sinh, không tử. Cả hai sinh và tử 
được tìm thấy ngay chô sự dính-chấp và cưng phụng cái 
thân hành của chúng ta, đó là những thứ hữu vi (sankhãras). 

Do vậy Phật đã nói: "Không còn sự trở-thành (sinh, tái 
sinh) đối với ta nữa, đời sống thánh thiện đã hoàn thành, đây là sự 
sinh cuối cùng của ta." Ngay đó! Phật đã biết rõ về sự không 
sinh và không tử. (Không sinh thì không tử; còn sinh là còn 



32 • Thĩên sư Ajahn Chah 

tử). Đây là chỗ Đức Phật đã khuyến giục các vị đệ tử nên 
hiểu biết. Đây là cách tu đúng đắn. Nếu bạn không buóc đến 
đó, nếu bạn không buớc vào con đuòng Trung Đạo, thì bạn 
khó mà chuyển hóa đuợc khổ đau. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 33 


55 

Sự Bình An Là Trên Hết 


^^Thực hành theo Giáo Pháp là điều quan trọng. Nếu 
không thực hành thì sự hiểu biết của chúng ta chỉ là sự hiểu 
biết bề ngoài, chỉ là cái vỏ bên ngoài. Giống nhu chúng ta có 
mấy trái cây nhung chua hề ăn thử. Nên dù có trái cây trong 
tay cũng chẳng huỏng đuợc sự bổ ích nào từ nó. Chỉ khi nào 
chúng ta thực sự ăn trái cây đó, ta mói thực sự biết đuợc 
huong vị của nó là gì. 

Đức Phật không khen những nguòi chỉ biết tin vào 
nguòi khác, Phật chỉ khen nguòi biết hiểu biết bên trong bản 
thân mình. Cũng rủiu khi có trái cây, nếu bạn đã ăn trái cây 
thì bạn không cần phải hỏi nguòi khác về huong vị của nó là 
ngọt hay chua, vấn đề đã đuợc giải quyết. Tại sao vấn đề đã 
đuợc giải quyết? Bởi chúng ta đã nhìn thấy theo đúng sự 
thật. Nguòi đã chứng ngộ Giáo Pháp cũng giống nhu nguòi 
đã tự thân nếm trải vị chua vị ngọt của trái cây. Mọi nghi ngò 
đều chấm dứt ở đây. 

Khi nói về Phật Pháp, chúng ta nói rất nhiều thứ, nhung 
tựu chung có thể tóm luợc trong bốn điều. Đó là biết về Khổ, 
biết về Nguyên nhân Khổ, biết về sự Chấm dứt Khổ, và biết 
về Con đuòng dẫn đến chấm dứt khổ. 

Chỉ có vậy. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm trên 
con đuòng tu tập cũng nằm trong bốn điều đó. Khi chúng ta 
hieu biết được bon đieu đó thì nhưng van đe khó kho se 
không còn nữa. 


[Đây là tóm lược của bài thuyết pháp cho vị bộ trưởng Hội Đồng Cơ Mật 
Thái Lan, ông Sanya Dharmasakti, tại chùa Pah Nong Pah Pong, năm 1978]. 



34 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Bốn điều đó sinh ra từ đâu? Chúng sinh ra từ bên trong 
thân và tâm này, không từ đâu khác. Vậy thì tại sao giáo lý 
của Phật lại có quá nhiều chi tiết và lón rộng nhu vậy? Đó là 
do Phật đã dùng nhiều cách nói, nhiều cách dạy tinh tế khác 
nhau về bốn lẽ thật đó (cho những loại nguòi khác nhau), để 
giúp cho chúng ta nhìn thấy bốn bốn lẽ thật đó. 

Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhattha Gotama) đã đuợc sinh 
vào thế gian, truóc khi nhìn thấy Giáo Pháp thì Phật cũng là 
một nguòi bình thuòng. Khi nguòi bình thuòng đó đã hiểu 
biết những gì cần phải biết, đó là lẽ thật về Khổ, Nguyên 
nhân Khổ, Sự chấm dứt Khổ, và Con đuòng dẫn đến sự 
chấm dứt Khổ, thì nguòi đó đã chimg ngộ Giáo Pháp và trỏ 
thành một vị Phật. 

Khi chúng ta chứng ngộ Giáo Pháp, dù đang ngồi ỏ đâu 
chúng ta cũng hiểu biết Giáo Pháp, dù đang ỏ đâu chúng ta 
cũng nghe thấy giáo pháp của Phật. Khi chúng ta hiểu biết 
Giáo Pháp, Phật ỏ bên trong tâm này, Giáo Pháp ỏ bên trong 
tâm này, và sự tu tập dẫn đến trí tuệ cũng ỏ bên trong tâm 
này của chúng ta. Có Phật, Pháp, Tăng bên trong tâm này có 
nghĩa là dù hành động của ta là tốt hay xấu, chúng ta cũng tự 
mình hiểu biết rõ bản chất đích thực của nó. 

Do vậy Đức Phật đã dẹp bỏ những ý kiến thế tục, 
những điều khen và chê. Khi có ai khen ngợi hay chê bai 
mình, Phật chỉ đon giản chấp nhận những lòi đó nhu chúng 
là. Hai điều khen và chê đon giản chỉ là những điều của 
nguòi đòi, nên Phật không cần phải bị kích động bởi chúng. 
Tại sao không bị kích động? Bởi vì Phật biết rõ về khổ. Phật 
biết nếu tin vào lòi khen hay lòi chê thì cũng dẫn đến phiền 
khổ mà thôi. 

Khi khổ khỏi sinh, nó kích động tâm ta, chúng ta dễ bị 
khó chịu. Điều gì gây ra sự khổ đó? Nguyên nhân là do ta 
chua hiểu rõ sự thật. Khi có nguyên nhân khổ thì khổ khỏi 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 35 


sinh. Khi nó đã khởi sinh, ta không biết cách để chặn khổ. Ta 
càng cố chặn, nó càng khởi thêm. Chúng ta cố gào: "Đừng 
chê trách tôi nữa", "Đừng chửi tôi nữa". Cố gắng chặn cái 
khổ kiểu đó, khổ càng tăng lên, nó không chịu ngừng lại. 

Do vậy, Phật đã dạy cách để làm hết khổ là làm cho 
Giáo Pháp khỏi sinh nhu một hiện thực bên trong tâm này 
của chúng ta. Chúng ta trỏ thành những nguòi chimg kiến 
Giáo Pháp cho chính mình. Nếu ai khen ta tốt, ta không 
mừng và lạc tâm theo lòi khen đó; nếu ai chê ta không tốt, ta 
không phản img vói lòi chê đó. Cách nhu vậy giúp ta đuợc 
tự do. 'Tốt' và 'xấu' chỉ là những pháp thế gian, chúng chỉ là 
những trạng thái của tâm. Nếu chúng ta quên mình chạy 
theo chúng, tâm chúng ta trỏ thành thế tục, chúng ta cứ lẩn 
quẩn trong ngu tối và không biết lối ra. 

Nếu cứ nhu vậy thì chúng ta chua biết cách quản trị bản 
thân mình. Chúng ta cố thắng hon nguòi khác, nhung làm 
vậy chúng ta chỉ đánh bại bản thân mình thôi. Nhung nếu 
chúng biết quản trị bản thân mình, thì chúng ta có thể quản 
trị đuợc tất cả những thứ trong thân-tâm, quản trị đuợc tất cả 
mọi tâm hành tạo tác, hình sắc, âm thanh, mùi huong, mùi vị 
và các cảm giác của thân. 

Giò tôi nói về những thứ thuộc trần cảnh bên ngoài, 
chúng là vậy, nhung cái bên ngoài cũng đuợc phản ảnh ỏ 
bên trong. Nguòi ta thuòng chỉ nhìn thấy bên ngoài, họ 
không biết bên trong. Giống nhu khi chúng ta nói "nhìn thấy 
thân trong thân" vậy. Nhìn bên ngoài thân là chua đủ, chúng 
ta phải hiểu biết thân bên trong thân. Rồi, khi điều tra quán 
xét cái tâm, chúng ta cũng nên biết cái "tâm bên trong tâm." 

Tại sao chúng ta phải điều tra quán xét về thân? Còn 
"thân trong thân" nghĩa là gì? Khi chúng ta nói ta hiểu biết 
tâm, thì đó là cái 'tâm' gì? Nếu chúng ta không hiểu biết tâm 
thì chúng ta không hiểu biết những thứ bên trong tâm. Nếu 



36 • Thĩên sư Ajahn Chah 


như vậy thì ta chính là người không hiểu biết khổ, không 
hiểu biết nguyên nhân khổ và không hiểu biết con đường 
dẫn đến chấm dứt khổ. 

Những thứ lẽ ra có thể giúp diệt trừ khổ thì chúng 
không giúp được, bởi do chúng ta bị xao lãng bởi những thứ 
khác áp đảo chúng. Cũng giống như chúng ta bị ngứa ỏ trên 
đầu mà đi gãi dưói chân vậy! Cũng giống như vậy, khi có 
khổ khỏi sinh, chúng ta không biết cách xử lý nó, chúng ta 
không biết tu tập cách để dẫn đến làm hết khổ. 

Ví dụ, lấy thân này, cái thân mà mỗi người chúng ta 
mang vác nó đến buổi nói chuyện này. Nếu chúng ta chỉ 
nhìn thấy phân hình xác của thân, chúng ta chỉ mói nhìn thấy 
bên ngoài của nó. Chúng ta chỉ nhìn thấy nó là thứ đẹp đẽ, là 
thứ chắc chắc, là người "thực". Phật nói rằng nếu chỉ biết vậy 
là không đủ. Chúng ta nhìn bề ngoài bằng mắt thường; con 
nít cũng nhìn thấy được, mấy con vật cũng nhìn thấy được, 
đâu khó gì. Bề ngoài của thân thì dễ nhìn thấy, khi chúng ta 
mê giữ tấm thân, chúng ta không biết rõ sự thật về nó. Sau 
khi nhìn thấy thân ngoài, chúng ta ôm giữ nó, trân quý nó, 
dính chấp vào nó, rồi nó sẽ 'cắn' ta! 

Do vậy, chúng ta cần điều tra quán xét "thân bên trong 
thân". Bất cứ thứ gì trong thân, cứ nhìn nó và quán xét về nó. 
(Sự chánh niệm quán xét về những bộ phận của thân trong 
thân được gọi là thiền quán về thân, như Phật đã chỉ trong 
kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm). Nếu chỉ nhìn bên ngoài, 
chúng ta không nhìn thấy rõ. Chúng ta nhìn thấy tóc, móng, 
da,...vân vân, chúng chỉ là những bộ phận bên ngoài hấp 
dẫn chúng ta; do vậy Phật đã dạy chúng ta nhìn vào bên 
trong thân, để nhìn thấy thân trong thân. Hãy nhìn sâu sát 
vào bên trong! Chúng ta sẽ thấy nhiều điều ngạc nhiên bên 
trong, bởi vì những điều đó ỏ bên trong ta, nhưng chúng ta 
không thể nhìn thấy chúng. Chúng ta luôn mang cái thân 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 37 


này khi đi, khi chạy, khi ngồi trong xe, nhimg chúng ta 
không hiểu biết gì về nó! 

Điều đó giống nhu, ví dụ, chúng ta đến thăm mấy 
nguời bà con và họ tặng quà bánh để mang về. Chúng ta 
nhận, bỏ vào giỏ và chào ra về nhung không nhìn vô bên 
trong coi những quà bánh đó là gì. Nhung khi về mỏ ra thấy 
đó là con rắn! Thân này của chúng ta cũng giống nhu con rắn 
đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy vỏ ngoài của cái thân này, ta vội 
cho rằng nó đẹp đẽ và hấp dẫn. Chúng ta quên mất bản thân 
mình. Chúng ta quên mất tính vô thuòng, khổ và vô ngã. 
Nếu chúng ta chịu nhìn vào bên trong thân, ta sẽ thấy nó 
ghóm ghiếc mức nào. 

Nếu chúng ta nhìn đúng theo thực tại, không thêm 
đuòng thêm muối, chúng ta sẽ nhìn thấy thân này thực là 
đáng chán hon là đáng thuong. Sự chán chuông sẽ khỏi sinh. 
Cái cảm giác 'không còn ua thích' đó không phải là sân giận 
hay ác cảm đối vói cuộc đòi hay cái gì, mà đó chỉ đon giản là 
cái tâm chúng ta đang dọn sạch, tâm chúng ta đang buông 

bỏ. 

(Truóc đây chỉ nhìn thân ngoài, cộng vói nhục dục và 
dục lạc, ta thấy trân quý mình và tham đắm sắc thân nguòi 
khác. Ai đụng đến thân ta thì ta liền kháng cự, hoặc khi ta 
không có đuợc sắc thân nguòi khác thì ta uu sầu, ghen tỵ. 
Giò chúng ta nhìn thấy sự ghóm ghiếc của thân bên trong 
thân và nhìn thấy sự vô thuòng và sự không chắc chắn của 
cả tấm thân, nên ta có sự chán bỏ, không còn tham đắm vào 
thân này của ta và sắc thân của nguòi khác nữa). 

Chúng ta nhìn thấy mọi thứ thuộc thân đều là không 
chắc chắn, không thực, chúng đều phụ thuộc những điều 
kiện bảo trì mà tồn tại. (Chỉ cần không chăm sóc, không cho 
ăn uống, hay không vệ sinh thì thân sẽ già, bệnh, chết nhanh 
chóng). Nhung đó là cách tất cả mọi thứ của thân đuợc kết 



38 • Thiên sư Ajahn Chah 


tạo theo cách tự nhiên của chúng như vậy. Chúng ta muốn 
nó đừng xấu đi, đừng già đi, đừng bị bệnh, đừng chết, 
nhimg bạn thấy đó, thân tự nó cứ già đi, bệnh, chết; (dù 
chúng ta có cố chăm sóc cách mấy thì tiến trình già, bệnh, 
chết cũng chậm hon hay ít hon chút ít ỏ mỗi người mà thôi). 
Dù chúng ta có khóc than hay cười vui, thân vẫn cứ theo tiến 
trình của nó. Những thứ không ổn định là không ổn định, 
những thứ tàn hoại là tàn hoại, những thứ vô thường như 
vậy là khổ và bất toại nguyện. 

Phật đã nói rằng, mỗi khi chúng ta trải nghiệm những 
hình sắc, âm thanh, mùi hưong, mùi vị, những cảm giác thân 
và những trạng thái tâm, thì chúng ta nên buông bỏ chúng. 
Khi nghe thấy âm thanh, buông bỏ nó. Khi mũi ngửi thấy 
mùi vị, buông bỏ nó... cứ để mặc nó ỏ mũi! Khi những cảm 
giác (sưóng khổ) của thân khỏi sinh, buông bỏ cái sự thích 
hay không thích ngay sau đó, cứ để nó tự quay về noi nó 
khỏi sinh. Làm tưong tự đối vói các trạng thái của tâm. Đối 
vói tất cả mọi thứ đó, ta cứ để yên chúng theo cách của 
chúng. Đây chính là sự hiểu biết. Dù sưóng hay khổ cũng 
như nhau, tất cả đều như nhau. Đây được gọi là thiền. Làm 
như vậy gọi là thiền. 

Thiền có nghĩa là làm sao cho tâm được bình an, và nhò 
đó trí tuệ khỏi sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập 
bằng thân và tâm để nhìn thấy và hiểu biết những nhận thức 
giác quan về âm thanh, mùi hưong, mùi vị, chạm xúc và 
những tạo tác của tâm (tâm hành). Nói ngắn gọn, đó chỉ là 
vấn đề sưóng và khổ. Sưóng là cảm giác dễ chịu trong tâm 
và khổ chỉ là cảm giác khó chịu trong tâm. Phật dạy phải tách 
ly hai thứ cảm giác sưóng và khổ này ra khỏi tâm. Tâm là 
cái-biết. Cảm giác^^ là đặc tính của sướng và khổ, thích và 


[Cảm giác, cảm thọ là dịch chữ Pali veảana, ở đây thiền sư nói đó là những 
trạng thái sương và khổ của tâm.] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 39 


ghét. Khi tâm chạy theo những thứ này, chúng ta nói rằng 
tâm dính theo và nhận lấy những thứ sưóng và khổ, thích và 
ghét. Sự dính theo là hành động của tâm, còn sưóng hay khổ 
chỉ là cảm giác. 

Khi Phật dạy chúng ta phải tách ly tâm khỏi cảm giác, ý 
Phật không phải là quăng bỏ các tâm ra chỗ khác. Ý Phật là 
tâm phải hiểu biết suóng và khổ. Ví dụ, khi đang ngồi thiền 
đạt định và sự bình an có đầy trong tâm, thì dù sự suóng có 
khỏi lên, nó cũng không đụng đến tâm; dù khổ có khỏi lên, 
nó cũng không vói đến tâm. Đây là sự tách ly những cảm 
giác khỏi tâm. Chúng ta có thể ví nhu dầu và nuóc. Chúng 
không hòa hợp nhau. Dù ta có cố trộn chúng: dầu vẫn là dầu, 
nuóc vẫn là nuóc. 

Trạng thái tự nhiên của tâm là không suóng, không 
khổ. Khi cảm giác đi vào tâm thì mói sinh ra (nhận thức) 
suóng hay khổ. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết rõ 
cảm giác suóng chỉ là cảm giác suóng, cảm giác khổ chỉ là 
cảm giác khổ. Cái tâm hiểu biết sẽ không nhận lấy hay chạy 
theo những nhận thức (tâm tuởng) đó. Suóng có đó, nhung 
để nó nằm 'bên ngoài' tâm, không bị chôn trong tâm. Tâm chỉ 
cần nhận biết một cách rõ ràng cảm nhận suóng hay khổ là 

gì- 

Nếu chúng ta tách ly khổ khỏi tâm, điều đó có nghĩa là 
không còn khổ, vậy là ta không còn nếm trải nó? vẫn còn, ta 
vân còn trải nghiệm nó, nhung ta biết rõ tâm là tâm, cảm giác 
là cảm giác. Chúng ta không dính theo cảm giác hay mang 
nó theo. Đức Phật tách ly những thứ đó bằng sự hiểu biết. 
Phật có còn khổ không? Phật biết rõ về trạng thái khổ, nhung 
Phật không còn dính theo nó, cho nên chúng ta nói rằng Phật 
đã cắt đứt khổ. Và Phật cũng còn có suóng, nhung Phật biết 
rõ về cảm giác suóng đó, vì nếu không biết rõ về nó thì nó 
cũng giống nhu một con rắn độc. Phật không nắm giữ nó 



40 • Thĩên sư Ajahn Chah 

trong bản thân mình. Sướng có đó, được nhận biết bằng sự 
hiểu biết, nhưng nó không dính vào trong tâm, chỉ ỏ ngoài 
tâm. Do vậy, chúng ta nói rằng Phật đã tách ly sưóng và khổ 
ra khỏi tâm. 

Khi chúng ta nói Phật và những bậc Giác Ngộ đã diệt 
sạch mọi ô nhiêm, điều đó không có nghĩa là họ đã thực sự 
'giết chết' các ô nhiễm. Nếu Phật và những bậc Giác Ngộ đã 
giết sạch mọi ô nhiêm thì chúng ta đâu còn ô nhiêm nào 
nữa!. Họ không giết sạch hết ô nhiễm; khi họ biết những ô 
nhiêm đích thực là gì, và họ buông bỏ chúng. Một số người 
ngu dại nắm giữ nó, nhưng bậc Giác Ngộ biết rõ những ô 
nhiễm trong tâm họ là chất độc, nên họ quét sạch chúng ta 
khỏi tâm, tách ly chúng ra khỏi tâm. Họ quét sạch mọi thứ 
làm cho họ khổ, chứ không phải giết sạch chúng. Người 
không hiểu biết thì thấy kiểu khác, chẳng hạn nhìn sưóng là 
tốt lành và do vậy nắm giữ và dính theo nó. Còn Phật thì biết 
quá biết rõ chúng, nên Phật quét chúng ra khỏi tâm. 

Nhưng khi cảm giác khỏi sinh trong chúng ta, chúng ta 
dính theo nó, tức là tâm dính theo nó và mang sưóng hoặc 
khổ đó theo mình. Thực ra cảm giác và tâm là hai thứ khác 
nhau. Những hành vi của tâm, cảm giác sưóng (dễ chịu), cảm 
giác khổ (khó chịu) và vân vân...đều chỉ là những nhận thức 
của tâm (tâm tưởng), chúng là thế giói. Nếu tâm hiểu biết 
điều này, nó sẽ đối xử như nhau về sưóng và khổ. Khi tâm 
hiểu biết sự thật về sưóng và khổ thì nó sẽ làm như vậy. 
Nhiều người không hiểu biết chúng nên coi chúng bằng 
những giá trị khác nhau, nhưng người hiểu biết chúng thì coi 
chúng như nhau. Nếu ta dính theo sưóng, nó sẽ là noi sinh ra 
của khổ sau đó, bởi sưóng là không ổn định, không bền lâu, 
nó thay đổi liên tục. Khi hết sưóng, là khổ. Khi sưóng biến 
mất thì khổ có mặt. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 41 


Phật biết rõ hai thứ sướng khổ đều là bất toại nguyện, 
chúng đều là phủ phàng như nhau. Khi sướng khởi sinh, 
Phật buông bỏ. Phật đã thiết lập cách tu đúng đắn, nhìn thấy 
cả hai cực sướng khổ đều như nhau, đều là không tốt. Chúng 
xảy đến theo Quy luật của Giáo Pháp, rằng: chúng là bất ổn 
định và bất toại nguyện. Sau khi được sinh, chúng chết đi. 
Sưóng hay khổ đều là sinh diệt. Khi nhìn thấy điều này, cách 
nhìn đúng đắn (chánh kiến) sẽ khỏi sinh, cách tu tập đúng 
đắn sẽ trỏ nên rõ ràng. Cho dù cảm giác nào hay ý nghĩ nào 
khỏi sinh trong tâm, Phật biết rõ nó chỉ đon giản là một trò 
choi liên tục của sưóng và khổ. Phật không còn dính mắc gì 
đến chúng. 

Khi Phật vừa mói Giác Ngộ, Phật đã nói bài thuyết 
giảng đầu tiên về sự mê đắm vào khoái lạc và sự dấn thân 
vào khổ hạnh. "Này các Tỳ kheo! Sự mê đắm vào khoái lạc là 
cách buông thả bản thân, sự dấn thân vào khổ hạnh là cách 
căng ép bản thân". Hai cực đoan này đã quấy phá sự tu tập 
của Phật cho đến ngày Giác Ngộ, bởi ngay từ đầu Phật 
không biết buông bỏ hai cực đoan đó. Khi Phật đã biết hai 
cực đoan đó là không lợi lạc, Phật đã dẹp bỏ chúng, và nhò 
đó Phật đạt đến Giác Ngộ. Do vậy, sau khi giác ngộ, Phật đã 
khai giảng về hai cực đoạn đó ngay trong bài thuyết pháp 
đầu tiên. 

Do vậy, chúng ta nói rằng người tu thiền không nên 
chạy theo sung sưóng hay dấn thân vào khổ hạnh, mà chỉ 
nên hiểu biết rõ về chúng. Biết rõ sự thật về khổ, người đó sẽ 
biết rõ về nguyên nhân của khổ, về sự chấm dứt khổ và về 
con đưòng dân đến sự chấm dứt khổ. Và con đưòng để thoát 
ra khỏi khổ chính là con đường tu thiền, cách để thoát khổ 
chính là sự thiền tập. Nói đon giản hon, chúng ta phải tu tập 
sự chú tâm chánh niệm (vì đon giản đó công cụ làm phát 
sinh ra trí tuệ). 



42 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Chánh niệm là sự thấy biết, là sự có-mặt của tâm. Ngay 
bây giờ, chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang làm gì? Chúng 
ta quán sát như vậy, chúng ta ý thức tỉnh giác về cách chúng 
ta đang sống. Tu tập như vậy trí tuệ có thể khởi sinh. Chúng 
ta xem xét và điều tra trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tư 
thế. Khi một nhận thức của tâm khởi sinh làm ta thích, ta chỉ 
cần biết nó là vậy, không chạy theo nó, không nắm giữ, 
không coi nó là thứ gì chắc chắn hay có thực. Đơn giản đó chỉ 
là sự sướng. Khi khổ khởi sinh chúng ta biết đó đơn giản là 
sự khổ, và con đường khổ hạnh hành xác không phải là con 
đường của người tu thiền. 

Điều này chúng ta gọi là phương pháp tách ly tâm khỏi 
cảm giác. Nếu chúng ta khôn khéo hơn, chúng ta cứ để mặc 
cho mọi sự diễn ra như chúng là. Chúng ta trở thành cái 
"người biết". Tâm và cảm giác cũng như dầu và nước; chúng 
ở trong cùng một chai, nhưng không hòa lẫn nhau. Ngay cả 
khi đang bị bệnh hay đau đớn, ta vẫn nên rõ-biết cảm giác 
chỉ là cảm giác, tâm là tâm. Chúng ta rõ biết những trạng thái 
khổ và và trạng thái sướng của tâm, nhimg chúng ta không 
nhận nó là mình. Chúng ta chỉ sống và an trú cùng sự bình 
an, sự bình an vượt trên cả khổ và sướng. 

Quý vị phải hiểu như vầy: bởi không có một cái 'ta' hay 
bản ngã cố định nào hết, nên không có gì để an trú vào đó 
(ngoài sự bình an). Quý vị phải sống như vầy, rằng sống 
không có sướng, không có khổ. Ta chỉ sống an trú vào sự 
thấy biết, không mang theo sự gì dù đó là sướng hay khổ. 

Cho đến khi nào chúng ta chưa giác ngộ thì những điều 
vừa nói trên nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng không sao, cứ thiết lập 
mục tiêu theo hướng như vậy để tu. Tâm chỉ là tâm. Khi nó 
gặp sướng và khổ, chúng ta chỉ nhìn thấy chúng chỉ là như 
vậy, không có gì hơn. Chúng là riêng biệt, không phải lẫn lộn 
với nhau. Nếu chúng lân lộn với nhau thì chúng ta đâu thể 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 43 


nhận biết chúng. Cũng giống như sống trong căn nhà, nhà và 
người ở trong nhà có liên quan nhau, nhưng là riêng biệt. 
Nếu có gì nguy hiểm trong ngôi nhà đó, chúng ta lo lắng bởi 
chúng ta phải bảo vệ nó, nhưng nếu ngôi nhà bị cháy, chúng 
ta phải thoát ra khỏi nó. Khi ngôi nhà đầy lửa cháy, chúng ta 
phải chạy ra khỏi đó. Hai thứ khác nhau, nhà là nhà, người ỏ 
là người ở. 

Chúng ta nói rằng chúng ta tách ly tâm và cảm giác theo 
cách đó, nhimg thực ra về bản chất tự nhiên tâm và cảm giác 
đã là riêng biệt. Sự giác ngộ của chúng ta đon giản là thấy 
biết tính riêng biệt tự nhiên đó theo đúng thực tại. Chúng ta 
vân còn nói tâm và cảm giác là không riêng biệt là do bởi 
chúng ta còn dính chấp một cách ngu mò, vô minh. 

Bởi vậy Phật mói chỉ chúng ta thiền tập. Việc tu tập 
thiền là rất quan trọng. Chỉ hiểu biết bằng trí thức là không 
đủ. Sự hiểu biết có được từ việc tu tập vói một cái tâm bình 
an và sự hiểu biết từ việc học vấn là hai thứ khác xa nhau. Sự 
hiếu biết từ học vấn không phải là sự hiểu biết thực sự của 
tâm chúng ta. (Ví dụ, sự hiểu biết từ việc học hay đọc về giáo 
lý Phật giáo không phải là sự hiểu biết của việc tự thân tu 
tập. Sự hiểu biết có được từ tu tập hay thiền tập mói là trí tuệ 
của tâm). Tâm chúng ta cứ hay nắm giữ những sự hiểu biết 
từ học vấn. Tại sao cứ khư khư như vậy? Hãy buông bỏ nó 
đi! 

Nếu chúng ta thực sự hiểu biết thì chúng ta buông bỏ, 
để yên mọi sự diễn ra. Chúng ta hiểu biết rõ rệt đường lối 
mọi sự diên ra và nhò đó ta không quên mình chạy theo mọi 
sự sưóng khổ. Nếu chúng ta có bị đau bệnh, đừng bị lạc tâm 
vào sự đau bệnh đó. Nhiều người cứ than: "Năm nay tôi bị 
bệnh suốt, tôi chẳng thiền tập gì được". Đây là cách nói của 
những người thực sự ngu ngốc. Ai bị bệnh hay gần chết thì 
càng nên nỗ lực tu tập thực sự. Có người còn nói rằng anh ta 



44 • Thĩên sư Ajahn Chah 


không có thời gian để thiền tập. Anh ta bị bệnh, anh ta đang 
đau, anh ta không tin tưởng thân mình, và do vậy anh ta 
không thể thiền tập. Nếu cứ nghĩ như vậy thì mọi sự tu tập 
sẽ khó khăn với bạn. Phật không dạy kiểu như vậy. Phật chỉ 
rằng ngay đó chính là chô để tu tập. Khi chúng ta bệnh hay 
sắp chết chính là lúc chúng thực sự hiểu biết và nhìn thấy 
thực tại. 

Có người thì nói rằng họ không có cơ hội thiền tập vì họ 
quá bận rộn. Có một số nhà giáo đến gặp tôi, nhưng lại nói 
rằng họ có quá nhiều trách nhiệm nghề nghiệp nên không 
rảnh để thiền tập. Tôi hỏi họ: "Khi các thầy đang dạy, các 
thầy có thở không?" Họ trả lời có. "Vậy làm sao các thầy có 
thời gian để thở trong khi đang bù đầu với công việc như 
vậy. Nói ngay chỗ này, các thầy ở quá xa với Giáo Pháp." 

Thực ra, việc tu tập này chỉ nhắm đến tâm và những 
cảm giác. Nó không phải là điều gì mình phải công phu cầu 
tìm, cầu chứng. Hơi thở vẫn liên tục khi đang làm việc. Tự 
nhiên sẽ lo những tiến trình tự nhiên—còn tất cả những gì 
chúng ta cần làm là ý thức, tỉnh giác, rõ biết về chúng. Cứ cố 
gắng tu tập, hướng vào bên trong để nhìn thấy một cách rõ 
ràng. Thiền tập chỉ là như vậy. 

Nếu chúng ta có sự có-mặt của tâm thì bất cứ việc gì 
chúng ta làm cũng chính là công cụ giúp chúng ta liên tục 
hiểu biết sự đúng và sự sai. Có nhiều thời gian để thiền, 
nhimg chỉ vì chúng ta chưa hiểu rõ cách thiền, chỉ là do vậy. 
Khi đang ngủ, chúng ta thở, khi ăn chúng ta thở, đúng vậy 
không? Vậy tại sao chúng ta lại không có thời gian để thiền? 
Bất cứ khi nào chúng ta cũng thở. Nếu nghĩ được như vậy thì 
đời sống của chúng ta cũng đáng quý như hơi thở, bất cứ khi 
nào chúng ta sống chúng ta đều có thời gian. 

Mọi ý nghĩ là những hành vi của tâm, không phải là 
hành vi của thân, do vậy chúng ta chỉ cần có sự có-mặt của 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 45 


tâm thì ta sẽ liên tục hiểu biết sự đúng và sự sai mọi lúc mọi 
nơi. Đimg, đi, ngồi và nằm, có rất nhiều thời gian. Chỉ là 
chúng ta không biết cách dùng nó một cách đúng đắn thôi. 
Hãy suy xét về điều này. 

Chúng ta không trốn chạy khỏi cảm giác, mà chúng ta 
hiểu biết về chúng. Cảm giác chỉ là cảm giác, suớng chỉ là 
suớng, khổ chỉ là khổ. Chúng chỉ đơn giản là vậy. Vậy tại sao 
chúng ta phải dính vào chúng? Nếu tâm là khôn khéo thì chỉ 
cần nó nghe đuợc điều này là đủ để nó giúp ta tách ly tách ly 
tâm khỏi những cảm giác. 

Nếu chúng ta liên tục quán xét điều tra nhu vậy, tâm sẽ 
tìm thấy sự giải tỏa, chứ không phải tâm buông bỏ và trốn 
chạy một cách ngu mờ và vô minh. Tâm buông bỏ, nhung nó 
hiểu biết. Không phải nó buông bỏ một cách ngu dốt, không 
phải buông bỏ mọi sự vì nó không muốn mọi sự xảy ra nhu 
vậy. (Tâm hiểu-biết thì buông bỏ nhờ sự bình tâm buông xả, 
chứ không phải vì ác cảm hay sân si). Nó buông bỏ bởi nó 
hiểu hỉêl theo đúng sự thật. Đó là sự nhìn thấy bản chất tự 
nhiên, nhìn thấy thực tại xung quanh chúng ta. 

Nếu chúng ta hiểu-biết rõ điều này thì chúng ta trở 
thành nguời khôn khéo với những nhận thức của tâm (tâm 
tuởng). Khi chúng ta khôn khéo với những tâm tuởng khởi 
sinh, thì chúng ta khôn khéo đối với thế giới. Đó chính là ta 
trở thành "người hiểu biết thế giới". Đức Phật là người hiểu 
biết rõ ràng về thế giới và tất cả những khó khổ của nó. Phật 
biết rõ sự phiền não, và rằng cái không phiền não cũng đang 
có mặt ngay đây. Thế giới này thực là hỗn loạn, làm cách nào 
mà Phật hiểu biết về nó một cách rõ ràng? (Mới nghe có vẻ 
như huyền hoặc, khó tin), ở đây chúng ta cần hiểu rằng Giáo 
Pháp được dạy bởi Đức Phật là không phải vượt quá năng 
lực của chúng ta. (Do vậy chúng ta hãy thử tu tập và thiền 
tập một cách đúng đắn theo lời của Phật). Trong mọi tư thế 



46 • Thỉên sư Aiahn Chah 


sống hàng ngày, chúng ta nên có sự có-mặt của tâm và sự tự- 
tỉnh-giác (sự rõ biết)—và khi đến lúc ngồi xuống thiền tập, 
chúng ta cũng làm như vậy. 

Chúng ta ngồi thiền để thiết lập sự bình an và tu dưỡng 
năng lực của tâm. Chúng ta không thiền tập để giải trí, giải 
sầu hay để làm điều gì đặc biệt. Thiền tuệ minh sát cũng 
chính là ngồi trong sự định tâm {samãdhi). Nhiều nơi dạy 
rằng: "Giờ chúng ta ngồi định tâm (thiền định), sau đó chúng 
ta thiền minh sát tuệ." Đừng phân chia thành hai loại thiền 
như vậy! Sự tĩnh lặng (định) là cơ sở để làm khởi sinh trí tuệ; 
trí tuệ là kết quả của sự định tâm. Tuệ là quả của định. Nếu 
nói giờ chúng ta thiền định trước, sau đó thiền tuệ là không 
đúng—bạn không thể làm được như vậy! Chúng ta chỉ có thể 
phân chia chúng bằng lời nói (để dễ chỉ dạy về 'kỹ thuật' 
thiền tập). Thực ra chúng như một con dao, một phần là lưỡi 
dao, phần kia là sóng dao. Không thể tách rời lưỡi dao khỏi 
sóng dao. Nếu bạn nhấc phần này lên thì bạn cũng nhấc luôn 
phần kia của nó. Định giúp khởi sinh trí tuệ theo kiểu như 
vậy, có cái này là có cái kia, không phải là hai cái khác nhau, 
hay cái này khác cái kia. 

Giới hạnh là cha mẹ của Giáo Pháp. Đầu tiên người tu 
cần phải có giới hạnh. Giới hạnh là sự bình an. Nghĩa là lời 
nói và hành động không sai trái, không bất thiện. Khi chúng 
ta không làm những hành động bất thiện, tâm chúng ta 
không bị kích động, do vậy tâm sẽ có sự bình an và sự hội tụ 
tập trung của tâm. 

Do vậy chúng ta nói Giới, Định, Tuệ là con đường mà 
các bậc Thánh Nhân đã bước đi đến sự giác ngộ. Tất cả 
chúng chỉ là một. Giới hạnh là định, định là giới hạnh. Định 
là trí tuệ, trí tuệ là định. Giống như một trái xoài. Khi nó mới 
là bông, chúng ta gọi là bông xoài. Khi bông trở thành trái, 
chúng ta gọi là trái xoài. Khi nó chín, ta gọi là trái xoài chín. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 47 


NÓ chỉ là một trái xoài, nhưng nó luôn thay đổi. Trái xoài lón 
là từ trái xoài nhỏ, trái xoài nhỏ trỏ thành trái xoài lón. 
Chúng ta có thể gọi là những trái xoài khác nhau, trái xoài 
non, trái xoài già, hoặc chỉ là một trái xoài. Giói, định, tuệ 
liên quan tưong tức vói nhau như vậy. Cuối cùng tất cả chỉ 
con đường đạo dẫn đến sự giác ngộ. 

Trái xoài, từ lúc nó xuất hiện là một bông xoài rồi lón 
lên cho đến lúc thành trái xoài chín. Chỉ cần nhìn thấy điều 
này là đủ. Dù ai gọi đó là gì cũng không quan trọng. Quan 
trọng là ta biết khi cái gì sinh ra, nó lón lên, già đi...và rồi sẽ 
thành gì? Hãy chánh niệm về điều này. 

Một số người không muốn già đi. Khi họ bị già, họ cảm 
thấy buồn rầu. Những người đó không nên ăn xoài chín! Tại 
sao chúng ta muốn trái xoài chín? Thậm chí xoài chưa kịp 
chín, chúng ta cũng ép chín theo cách nhân tạo. Chúng ta 
muốn xoài mau già và mau chín (đế ăn). Nhưng chúng ta lại 
bất mãn khi mình bị già đi. Một số người sầu não và khóc 
than, họ sợ già đi và chết. Sao chúng ta không sợ xoài bị già 
đi và chín, và chỉ ăn bông xoài luôn vậy. Nếu chúng ta nhìn 
thấy được sinh, già, chết là một lẽ thật không thể chối cãi, thì 
chúng ta thấy được Giáo Pháp. Nếu hiểu ra được như vậy, 
mọi sự đều trở nên rõ ràng, chúng ta được bình an. (Không 
còn buồn rầu, than oán hay khổ đau vì sự sinh, già, chết 
nữa). Cứ quyết tâm tu tập vói tinh thần hiểu biết như vậy. 

Hôm nay ngài bộ trưởng Hội Đồng Co Mật Hoàng Gia 
cùng đoàn của ông đến đây nghe Giáo Pháp. Quý vị nên tiếp 
nhận lấy điều tôi vừa nói và suy xét chánh niệm về nó. Nếu 
có gì quý vị thấy không đúng, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng để 
thấy được điều gì là đúng và sai là hoàn toàn phụ thuộc vào 
sự tự tu tập và thấy biết của mỗi người. Điều gì là sai thì dẹp 
bỏ đi. Điều gì là đúng đắn thì tiếp nhận nó và dùng nó. 
Nhưng, thực ra chúng ta tu tập để buông bỏ mọi thứ đúng 



48 • Thỉên sư Aiahn Chah 


và sai, không còn dính chap ve bat cứ điều gì đoi đai. Cuối 
cùng, chúng ta buông bỏ tất cả. Cái gì gọi là đúng, buông bỏ; 
cái gì gọi là sai, buông bỏ!. 

Thói thuờng chúng ta hay coi điều gì là đúng thì chấp là 
đúng, điều gì sai cứ chấp là sai, và do vậy suốt đòi cứ lo 
tranh chấp đúng sai, này nọ đủ thứ. Nhimg Giáo Pháp là noi 
chẳng có gì, chẳng có gì là đúng hay sai cả—chẳng có gì cả. 
(Vì đúng sai chỉ là do quan niệm và nhận thức của con nguòi 
mà thôi. Lẽ thực tự nhiên của Giáo Pháp thì không phụ thuộc 
vào tâm ý hay nhận thức của con nguòi.) 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 49 


56 

Mở Con Mắt Giáo Pháp 


i^Nhiều người chúng ta khi mới tu hoặc thậm chí đã tu 
được một vài năm thì vẫn chưa biết được cái gì là cái gì. 
Chúng ta vẫn chưa tin chắc vào việc tu tập. Khi chúng ta vẫn 
còn chưa tin tưởng việc tu tập thì chúng ta vẫn chưa nhìn 
thấy mọi thứ xung quanh ta chính Giáo Pháp, và chúng ta 
vẫn còn dựa dẫm vào những lòi chỉ dạy của các sư thầy. 
Nhưng thực là, khi chúng ta hiểu biết tâm chúng ta, khi đã có 
được sự chánh niệm (sati) để nhìn sâu sát vào trong tâm, thì 
trí tuệ sẽ phát sinh. Tất cả mọi lúc và mọi noi đều là co hội để 
chúng ta nghe thấy Giáo Pháp. 

Chúng ta có thể học Giáo Pháp từ tự nhiên, ví dụ từ cây 
cỏ. Cây được sinh ra từ những nguyên nhân và nó lón lên 
theo tiến trình tự nhiên. Ngay đây cái cây cũng đang dạy 
chúng ta về Giáo Pháp, nhưng chúng ta không hiểu đó thôi. 
Theo tiến trình tự nhiên, nó lón dần dần lên, đến khi búp, 
hoa, và trái xuất hiện. Chúng ta chỉ nhìn thấy hoa và trái, 
nhimg không thể đưa nó vào nội tâm để suy xét và chánh 
niệm về nó. Do vậy chúng ta không biết cây dạy Giáo Pháp 
cho chúng ta. Trái xuất hiện và chúng ta chỉ biết ăn nó mà 
không suy xét điều gì; chỉ biết các vị chua, ngọt, chát là 
những vị của trái cây. Nhimg cây dạy ta về Giáo Pháp sinh 
diệt, cây phô bày câu chuyện sinh ra, lón lên, ra hoa, ra trái, 
rồi già đi, héo tàn, rồi chết, rồi bị chặt bỏ...và một ngày nào 
đó, những chồi non lại mọc lên, và cứ tiếp tục tiến trình sinh, 
lón lên, già, chết như vậy. (Cũng như kiếp người). Nhưng 


[Giảng tại chùa Wat Nong Pah Pong cho đoàn Tăng Ni và Sa-di năm 1968]. 



50 • Thĩên sư Ajahn Chah 


chúng ta không để ý, không chánh niệm và không nhìn thây 
lẽ thực đó từ tự nhiên. 

Nếu chúng ta biết mang tiến trình sống chết của cây cối 
vào trong tâm và suy xét về nó, ta sẽ thấy đuợc sự sinh của 
cây và sự sinh của chúng ta là không khác nhau. Thân này 
của chúng ta đuợc sinh ra và tồn tại tùy theo những điều 
kiện, tùy theo sự kết hợp của các yếu tố đất, nuóc, khí, nhiệt. 
Nó cũng nhận đuợc thức ăn thực duõng, và lón lên, lón lên. 
Tất cả mọi bộ phận của thân đều thay đổi và biến chuyển 
theo bản chất tự nhiên của chúng. Cũng không khác vói cây 
cối: tóc, móng, răng và da—tất cả đều thay đổi. Nếu chúng ta 
hiểu biết mọi thứ của tự nhiên, thì chúng ta hiểu biết mọi thứ 
của ta. 

Nguòi ta đuợc sinh ra. Cuối cùng phải chết. Sau khi 
chết họ đuợc tái sinh. Tóc, móng, răng và da lại chết đi liên 
tục và ra lại liên tục. Nếu chúng ta biết tu tập nhu vậy thì sẽ 
thấy cây cỏ chẳng khác chúng ta. Nếu chúng ta hiểu đuợc ý 
dạy của các su thầy, thì chúng ta nhận biết đuợc cây cỏ bên 
ngoài và bản thân ta là có thể so sánh vói nhau. Loài có ý 
thức và loài không có ý thức cũng không khác nhau. Tất cả 
đều nhu nhau. Nếu hiểu đuợc sự tuong đồng giữa cây cỏ, 
vạn vật và con nguòi, chúng ta sẽ thấy năm tập hợp uẩn 
{khandhay^ tạo nên con nguòi chúng ta cũng mang bản chất 
nhu vậy—từ thân, cảm giác, nhận thức, ý nghĩ, và thức — đều 
mang tính chất nhu vậy. Nếu hiểu đuợc bản chất thân-tâm 
của mình, ta sẽ hiểu đuợc Giáo Pháp. Nguợc lại, nếu hiểu 
đuợc Giáo Pháp, ta hiểu đuợc năm uẩn, về cách chúng liên 


[Năm tập hợp hay năm uẩn thuộc vật chất và tâm linh là những thứ tạo 
nên một 'con nguoi', theo Phật giáo. Nói khác, cái 'con nguoi' thực ra chỉ là 
sự kết hợp của năm tập hợp đó, và vì tất cả chúng đều không ngừng biến 
đổi và smh diệt, nên bản chất 'con nguời' đó cũng là biến đôi và sinh diệt 
không ngừng.] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 51 


tục biến đổi và thay đổi, chúng không bao giờ ngừng thay 
đổi, chúng sinh diệt không ngừng. 

Do vậy, dù đang điíng, đang ngồi, đang đi hay đang 
nằm, chúng ta nên có chánh niệm (sati) để quan sát cái tâm. 
Khi nhìn những thứ bên ngoài thì cũng giống như nhìn 
những thứ bên trong. Và ngược lại. Nếu hiểu được vậy là 
hiểu được lòi dạy của Phật. Nếu hiểu được vậy, ta có thể nói 
cái Phật-tính, tức là cái "người biết", đã được thiết lập. Nó rõ 
biết thứ bên ngoài. Nó rõ biết thứ bên trong. Nó hiểu biết tất 
cả mọi thứ khỏi smh. 

Hiểu được như vậy, khi ngồi bên dưói gốc cây chúng ta 
nghe thấy lòi Phật dạy. Đimg, đi, ngồi, nằm, chúng ta nghe 
thấy lòi Phật dạy. Khi đang nhìn, đang nghe, đang ngửi, 
đang nếm, đang chạm xúc và đang suy nghĩ, chúng ta nghe 
thấy lòi Phật dạy. Phật đon giản là cái "người biết" ngay bên 
trong tâm này. Nó (người biết) biết Giáo Pháp. Nó biết điều 
tra tìm hiểu Giáo Pháp. Đó không phải là Đức Phật đã sống 
mấy ngàn năm trưóc nay hiện về nói vói chúng ta, nhimg đó 
là Phật-tính, là cái "người biết" khỏi sinh. Tâm trỏ nên tỏ 
sáng. 

Nếu chúng ta thiết lập Phật bên trong tâm chúng ta thì 
chúng ta sẽ biết mọi thứ, chúng ta chánh niệm mọi thứ, mọi 
thứ chẳng khác gì chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những thú 
vật, những cây cỏ, những núi non là cũng không khác vói 
bản thân chúng ta. Chúng ta nhìn thấy người nghèo và kẻ 
giàu, họ cũng chẳng khác vói chúng ta. Người da đen và da 
trắng cũng không khác nhau vói chúng ta! Tất cả họ cũng có 
chung những tính chất. Ai hiếu được chỗ tưong đồng này sẽ 
luôn thấy hài lòng vói bản thân mình dù mình là ai. Ai hiểu 
như vậy là luôn lắng nghe lòi dạy của Phật. Nếu chúng ta 
không hiểu được như vậy thì dù có bỏ ngày bỏ tháng ra ngồi 



52 • Thiên sư Ajahn Chah 

nghe hết thầy này đến sư khác chúng ta cũng chẳng hiểu 
được nghĩa gì. 

Phật đã dạy rằng sự giác ngộ Giáo Pháp đơn giản chỉ là 
sự biết về tự nhiên, về thực tại xung quanh chúng ta; tự 
nhiên^® đang có mặt ngay đây. Nếu ta không hiểu đường lối 
của tự nhiên thì khi ta trải nghiệm khổ và sướng ta bị lạc tâm 
theo những sướng khổ đó, ta tạo ra im sầu và tiếc nuối. Bị lạc 
theo những đối tượng của tâm là bị lạc theo mọi sự của tự 
nhiên. Khi chúng ta bị lạc theo tự nhiên thì chúng ta không 
thấy được Giáo Pháp. Người Giác Ngộ thì chỉ nhìn thấy tự 
nhiên (chứ không bị lạc theo mọi sự của tự nhiên). 

Sau khi khởi sinh, tất cả mọi thứ đều thay đổi và chết 
đi. Những thứ chúng ta làm rủiư dĩa, tô, chén...cũng đều có 
cùng tính chất đó. Một cái dĩa được làm ra từ các điều kiện 
nhân duyên, như chất liệu, ý muốn và công sức của người 
làm, và sau đó chúng ta dùng; rồi nó mỗi ngày cũ đi, sứt mẻ, 
bể và biến mất. Cây cối, núi non, vườn tược cũng như vậy, 
thú vật và con người cũng vậy: sinh rồi diệt, có rồi mất. 

Khi ngài Aíĩhã Kondahha (Kiều Trần Như), vị đệ tử đầu 
tiên của Phật khi nghe Phật thuyết pháp lần đầu, sự chứng 
ngộ của ngài không có gì là phức tạp, khó hiểu. Ngài chỉ đơn 
giản nhìn ra rằng bất cứ thứ gì sinh ra, nó đều thay đổi theo 
điều kiện tự nhiên, rồi già cũ, và cuối cùng phải chết đi. Ngài 
Kondahha đã chưa bao giờ nghĩ đến lẽ này trước đó, hoặc 
nếu có nghĩ thì cũng chưa rõ ràng, do vậy ngài đã chưa 
buông bỏ được, ngài đã vẫn còn dính chấp vào thân năm 
uẩn. Khi ngài ngồi chú tâm lắng nghe lời giảng của Đức Phật, 
Phật-trí của ngài đã khởi sinh trong ngài. Ngài nhận được 
một sự 'truyền đạt' từ Phật, đó là sự hiểu biết (tri kiến) rằng 


[Tự nhiên ở đây có nghĩa bao gồm tất cả mọi thứ thuộc thân và tâm chứ 
không phải chỉ riêng cây cỏ, vạn vật, thiên nhiên...] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 53 


tất cả mọi thứ có điều kiện đều là vô thuờng và không bền 
chắc. (Mọi thứ hữu vi đều vô thuờng). Mọi thứ đuợc sinh ra 
đều phải bị thay đổi, già cũ và chết. Đó là tiến trình tự nhiên. 

Cảm giác này là chua từng có đối với ngài. Ngài thực sự 
nhận biết cái tâm và Phật-trí đã khởi sinh trong ngài. Ngay 
lúc đó, Phật đã tuyên bố rằng ngài Kondanha đã có đuợc 
Con mắt Giáo Pháp. 

Con mắt Giáo Pháp này nhìn thấy điều gì? Nó nhìn 
thấy lẽ thật là bất kỳ thứ gì đuợc sinh ra đều bị già và chết; 
đó là quy luật tự nhiên. 'Bất kỳ thứ gì đuợc sinh ra' có nghĩa 
là mọi thứ trên đòi. Dù là duói dạng vật chất hay phi vật 
chất, tất cả đều là những thứ 'đuợc sinh ra'. Chỗ này là chỉ tất 
cả mọi pháp trên thế gian. Nhu thân này, nó đuợc sinh ra và 
biến diệt. Có cái sinh ra chết liền. Có cái sinh ra, lón lên và 
chết. Có cái sinh ra, lón lên, già hu và chết. Có cái tuổi ngắn, 
có cái tuổi thọ hon. Nhung tất cả tiến trình đó là nhu vầy: 
Sau khi 'sinh' ra, nó chết và biến thành 'nhỏ trẻ'. Đến đoạn 
'nhỏ trẻ', nó chết và biến thành 'lón trung'. Đến đoạn thành 
'lón trung', nó chết và biến thành cái 'già lão'. Đến đoạn 
thành 'già lão', nó chết và 'chấm dứt' luôn. Cây cối, núi non, 
vuòn tuợc đều có cùng tính chất nhu vậy. 

Do vậy, tầm nhìn và tri kiến của cái "nguòi biết" đã rõ 
ràng tiến vào tâm của ngài Kondanha khi ngài đang ngồi đó. 
Tri kiến (sự hiểu biết) về 'những thứ đuợc sinh ra' (những 
thứ hữu vi) đã thấm nhuần sâu trong tâm ngài, giúp ngài 
nhổ sạch sự dính chấp vào tấm thân này của ngài. Sự dính 
chấp đó là sự chấp thân, sự trân quý tấm thân, tức là thân 
kiến {sakkãya-ditthi). Có nghĩa là ngài không còn coi tấm thân 
này là một cái 'ta', cái 'ngã', một 'con nguòi', ngài không còn 
coi thân này là một 'nguòi' hay là một 'ai' cố định. Ngài 
không chấp thân là mình nữa. Ngài đã nhìn thấy rõ ràng, do 
vậy đã gõ bỏ gông cùm 'thân kiến'. 



54 • Thĩên sư Ajahn Chah 

Rồi sau đó gông cùm nghi ngờ {vicikicchã) cũng được 
tiêu diệt. Sau khi đã dẹp bỏ sự dính chấp vào thân này, ngài 
cũng không còn nghi ngờ gì về sự hiểu biết và giác ngộ của 
mình. Rồi đến gông cùm là sự dính chấp vào những lễ nghi, 
tục lệ {sĩlabbata 'parămăsaỴ^ cũng được nhổ sạch. Sự tu tập của 
ngài trở nên chính thẳng và đúng đắn. Ngay cả khi thân này 
đang đau bệnh nhức nhối, ngài cũng không nắm giữ nó nữa, 
ngài cũng không nghi ngò gì nữa. Ngài không còn nghi ngò 
vì ngài đã gõ bỏ sự dính chấp (trong tâm). 

Vậy, khi Phật nói ra Giáo Pháp, ngài Kondanha đã mỏ 
ra Con mắt Giáo Pháp. Con mắt đó đon giản là cái "người 
biết rõ ràng". Nó nhìn thấy mọi thứ theo một cách khác. Nó 
nhìn bản chất tự nhiên của mọi thứ. Khi đã nhìn thấy rõ bản 
chất tự nhiên của mọi thứ, sự chấp thủ bị bứng nhổ và cái 
"người biết" được sinh ra. Trưóc kia ngài cũng biết, nhưng 
vẫn còn nhiều sự chấp thủ. Có thế nói theo nhiều cách: trưóc 
đó ngài đã biết Giáo Pháp, nhưng vẫn còn nhiều dính chấp; 
hoặc, trưóc đó ngài đã biết Giáo Pháp, nhưng chưa nhìn thây 
Giáo Pháp, hoặc trước đó ngài đã nhìn thấy Giáo Pháp, 
nhưng vân chưa là một vói Giáo Pháp. 

Đức Phật đã nói rằng "Ngài Kondanha thấy biết". Biết 
gì? Ngài thấy biết mọi sự của tự nhiên. Thường thì chúng bị 
lạc theo mọi sự của tự nhiên, lạc tâm theo thân này và những 
cảm giác của nó. Đất, nưóc, khí, nhiệt hợp lại tạo thành thân 

[ĐÓ là sự dính chấp vào những lễ nghi, nghi thức, tục lệ, cũng bao gồm sự 
mê tín đã có từ lâu trong truyền thống. Ba sự dírữi chấp đó còn gọi là ba 
gông cùm. Theo tiến trình tu tập của đạo Phật, khi người phá bỏ được ba 
gông cùm trói buộc này sẽ trở thành bậc thánh Nhập Lưu, tức đã bước vào 
dòng Thárữi Đạo. Sau đó, nếu tu tập và gỡ bỏ được thêm các gông cùm sẽ 
lần lượt trở thàrữi các bậc thárữi Nhất Lai, Bất Lai. Và khi đã gỡ bỏ hết 10 
gông cùm trói buộc trong tâm, người tu trở thành bậc thánh cao nhất là A-la- 
hán, bậc Giác Ngộ.] 

(Đức Phật là chính vị A-la-hán đầu tiên). 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 55 


này. Đó là cái của tự nhiên, là một thứ vật thể mà chúng ta 
nhìn thấy bằng mắt thường. Thân đó tồn tại phụ thuộc vào 
thức ăn, lớn lên và thay đổi cho đến ngày chết. 

Hưóng vào bên trong, cái đang quan sát thân này chính 
là thức—đon giản là cái "ngưòi biết", là sự thuần tỉnh thức, 
sự tỉnh giác. Nếu thức tiếp nhận qua mắt thì gọi là nhìn. Nếu 
nó tiếp nhận qua tai thì gọi là nghe; tiếp nhận qua mũi thì gọi 
là ngữi; tiếp nhận qua lưỡi thì gọi là nếm; tiếp nhận qua thân 
thì gọi là chạm xúc; và tiếp nhận qua tâm thì gọi là nghĩ. 
Thức chỉ có một, nhưng khi nó tiếp nhận những chỗ khác 
nhau thì gọi nó bằng những tên khác nhau. Qua mắt: thức 
nhìn (nhãn thức); qua tai: thức nghe (nhĩ thức); qua mũi: thức 
ngữi (tỷ thức); qua lưỡi: thức nếm (thiệt thức); qua thân: thức 
chạm xúc (thân thức, xúc thức); và qua tâm: thức của tâm 
(tâm thức). Nhimg dù là thức hoạt động ỏ giác quan nào thì 
nó cũng chỉ là một sự tỉnh-thức, một sự tỉnh-giác. Theo kinh 
điển, chúng ta gọi đó là sáu thức, nhưng thực ra đó chỉ là 
một thức khỏi sinh ỏ sáu co sỏ giác quan khác nhau mà thôi. 
Có sáu "cửa", nhimg chỉ có một sự tỉnh-thức duy nhất, đó 
chính là sự tỉnh-giác, đó chính là cái tâm này. 

Tâm này có khả năng hiểu biết sự thật của tự nhiên. 
Nếu tâm này vân còn chưóng ngại, ta nói rằng nó còn hiểu 
biết thông qua sự ngu mò, Vô minh. Lúc đó nó còn hiểu biết 
sai lầm và nhìn thấy sai lầm. Sự hiểu biết sai lầm và nhìn 
thấy sai lầm, hoặc sự hiểu biết đúng đắn và nhìn thấy sai 
lầm, đó chỉ là một sự tỉnh-giác. Chúng gọi đó là sự nhìn thấy 
sai lầm (tà kiến) hay sự nhìn thấy đúng đắn (chánh kiến), 
nhimg đó chỉ là một thứ. Sai hay đúng cũng khỏi sinh từ một 
noi này. Khi có sự hiểu biết sai lầm, ta nói rằng Vô minh che 
mò sự thật. Khi có sự hiểu biết sai lầm thì có cách nhìn sai 
lầm (tà kiến), ý định sai lầm (tà hành), hành động sai lầm (tà 
nghiệp), cách sống và công việc sai trái (tà mạng) —cái gì 



56 • Thĩên sư Ajahn Chah 

cũng sai lầm và sai trái! Nhưng mặt khác, sự tu tập đúng đắn 
cũng khởi sinh ngay đó. Khi nào có sự đúng đắn, thì sự sai 
lầm sẽ biến mất. 

Đức Phật đã từng tu tập đủ kiểu khổ hạnh, hành xác, 
nhimg Phật đã điều tra sâu sát trong tâm và cuối cùng đã 
nhổ sạch sự vô minh và giác ngộ. Những vị Phật và những 
bậc giác ngộ khác cũng đã giác ngộ bằng tâm, bởi thân này 
thì đâu hiểu biết gì. Bạn có cho thân này ăn hay không cũng 
không là vấn đề, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Những vị Phật 
đều tu tập cái tâm. Họ giác ngộ từ trong tâm. 

Sau khi suy xét chánh niệm về tâm, Phật đã từ bỏ hai 
cực đoan đó—không chạy theo sự sưóng khoái, tiện nghi, và 
không chạy theo lối tu khổ hạnh, hành xác—và Phật đã chọn 
con đường Trung Đạo giữa hai cực đoan mà Phật đã khai 
giảng trong bài thuyết pháp đầu tiên. Nhưng khi mói nghe 
giáo lý của Phật, chúng ta thấy nó đi ngược lại vói ưóc muốn 
của chúng ta. Chúng ta suốt đòi mê thích khoái lạc và tiện 
nghi, ham muốn được sung sưóng, và khi được vậy chúng ta 
nghĩ đòi mình đã tốt đẹp —đó là xu hưóng chạy theo sự 
khoái sưóng. Nhưng nó không phải là con đường đúng đắn. 
Còn cách sống bất mãn, ác cảm, sân hận và hành thân—đó là 
xu hưóng dấn thân vào khổ hạnh. Đây là hai xu hưóng cực 
đoan nên tránh trên con đường tu hành. 

Cái "người đi tu" chính là tâm này, chính là cái "người 
biết". Nếu trạng thái tốt sưóng khỏi lên, ta chạy theo nó như 
cái tốt—đó là xu hưóng chạy theo khoái sưóng. Nếu trạng 
thái xấu khổ khỏi lên, ta dính theo nó vói sự kháng cự, sân 
ghét—đó là xu hưóng dấn thân vào đau khổ. Hai xu hưóng 
đó đều là sai, đó không phải là con đường của người thiền 
tập. Đó là cách của những người phàm tục, gôm những 
người chỉ tham muốn chạy theo khoái lạc, và những người 
chỉ dấn thân vào sự khổ hạnh, đau thưong. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 57 


Người khôn trí biết rõ hai xu hướng đó, và họ từ bỏ nó. 
Họ không bị kích động với những khoái lạc và đau khổ. 
Những thứ đó khởi sinh, nhimg họ không dính theo nó, họ 
buông bỏ để chúng diễn ra theo cách tự nhiên của chúng. 
(Họ biết sưóng, biết khổ, nhưng tâm không bị dính theo 
sưóng và khổ). Đây là chánh kiến. Khi người nào hiểu biết 
trọn vẹn về lẽ này thì có được sự tự do tự tại. Sưóng và khổ 
chẳng còn nghĩa gì đối vói bậc Giác Ngộ. 

Phật nói rằng những bậc Giác Ngộ đã ròi xa mọi ô 
nhiễm. Điều này không có nghĩa là họ chạy xa khỏi ô nhiễm, 
họ chẳng trốn chạy đi đâu cả. Những ô nhiễm vẫn có đó. 
Phật so sánh điều đó như lá sen trong ao nưóc. Lá cùng ở vói 
nưóc, nhưng lá không bị đính ô nhiễm trong nưóc. (Lá sen 
không thấm nưóc ngay cả khi đang chìm trong nưóc). Nưóc 
ao tù được ví như các ô nhiễm trong tâm và lá sen thì giống 
cái Tam đa Giác Ngọ. 

Tâm của người tu tập cũng vậy; tâm không trốn chay đi 
đâu, nó ỏ ngay đó. Tốt, xấu, thiện, ác, sưóng, khổ, đúng, sai. 
. . người tu đều biết rõ. Người thiền chỉ đon thuần biết rõ về 
chúng, chúng không tiến vào trong tâm người ấy. Có nghĩa 
là, người ấy không dính mắc theo chúng. Người thiền chỉ 
đon giản là người trải nghiệm. Nói 'người trải nghiệm' là 
cách nói nôm na cho dễ hiểu. Nhưng trong ngôn ngữ của 
Giáo Pháp, chúng ta nói rằng người ấy đã hưóng tâm đi theo 
con đường Trung Đạo. 

Những thứ sưóng, khổ, lành, ác, ngon, dỏ, đẹp, xấu, 
đúng, sai . . . liên tục khỏi sinh, bởi đó là những thuộc tính 
của thế gian. Phật đã giác ngộ trong thế gian, Phật đã suy xét 
quán sát về thế gian. Nếu Phật không quán sát về thế gian, 
nếu Phật chưa nhìn thấy về thế gian, thì Phật không thể vượt 
lên trên thế gian. Sự Giác Ngộ của Phật chỉ đon giản là sự 
giác ngộ về chính thế gian này. Thế gian vẫn còn đó, vói đầy 



58 • Thĩên sư Ajahn Chah 


những thăng trầm của nó: được và mất, khen và chê, vinh và 
nhục, sướng và khổ: vẫn còn ở đó. Nếu chẳng có những thứ 
đó với thế gian thì cũng chẳng có gì để mà giác ngộ hay hiểu 
biết! Cái Phật hiểu biết là về thế gian, là thế giới hiện tượng 
xung quanh tâm và trái tim của con người. Nếu con người cứ 
suốt đòi chạy theo mọi thứ, cứ đi tìm sự "khen và vinh, 
được, và sưóng", và cố mọi cách tránh những thứ ngược lại, 
thì họ sẽ bị chìm ngỉm bên dưói sức nặng của thế gian. 

Được và mất, khen và chê, vinh và nhục, sưóng và khổ- 
- đó là thế gian. Thế gian luôn có mặt những thứ đó. Người 
bị lạc lối trên thế gian sẽ không có đường thoát ra, thế giói 
nhận chìm họ. Thế gian này theo quy luật của Giáo Pháp, do 
vậy chúng ta gọi đó là pháp thế gian {loka-dhamma). Con 
người sống bị bao vây trong sự ngu mò vô minh về thế gian. 

Do vậy, Phật đã chỉ dạy chúng ta phát triển con đường 
đạo. Chúng ta có thể phân chia nó thành ba phân là giói 
hạnh, thiền định, trí tuệ [giói, định, tuệ]—và phát triển nó 
cho đến khi viên thành. Đây là con đường tu tập để chấm 
dứt thế giói. Thế giói thế gian ỏ đâu? Nó ỏ ngay trong tâm 
của mọi chúng sinh đang mê mò chạy theo thế gian! Những 
hành vi (nghiệp) dính chấp theo những "khen, vinh, được, 
sưóng" và kháng cự vói sự "chê, nhục, mất, khổ" được gọi là 
thê'gian, là thê'giới của cái tâm phàm thường. Khi những thứ 
đó có mặt trong tâm, thế giói khỏi sinh và chúng sinh thế tục 
được sinh ra. Thế giói được smh ra vì dục vọng, tham muốn. 
Dục vọng là noi sinh của tất cả mọi thế giói. Diệt trừ dục 
vọng tham muốn là chấm dứt được thế giói. 

Một cách gọi khác của con đường giói, định, tuệ là con 
đường Tám Phân, tức Bát Chánh Đạo. Con đường tám phân 
này và tám pháp thế gian là một cặp đôi. Một cặp đôi là sao? 
Nếu chúng ta nói theo kinh điển, chúng ta nói đó là 'được và 
mất, khen và chê, vinh và nhục, sưóng và khổ' là tám pháp 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 59 


thế gian. Sự hiểu biết đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn, lời nói 
đúng đắn, hành động đúng đắn, nghề nghiệp đúng đắn, nô 
lực đúng đắn, sự tập trung tâm (thiền định) đúng đắn, sự 
chú tâm (chánh niệm) đúng đắn: đây là con đuờng tám phần. 
Hai nhóm 'tám' này có mặt ở cùng một nơi. Tám pháp thế 
gian nằm ngay đây trong tâm này, cùng chỗ với cái "nguời 
biết"; nhimg do cái "nguời biết" vẫn còn chuông ngại, nên 
nó hiểu biết một cách sai lầm, và do đó nó trở thành thế gian. 
Chỉ có một cái "nguời biết" này mà thôi, không còn cái nào 
khác. Phật tính vân chua khởi sinh trong tâm, nó vân chua 
tách xuất nó ra khỏi thế gian. Cái tâm nhu vậy là thế gian. 

Khi chúng ta tu tập con đuờng đạo, chúng ta tu tập 
hành động và lời nói, sự tu tập cũng xảy ra trong tâm này. 
Nó cùng ở một nơi nên chúng có thể nhìn thấy nhau; con 
đuờng đạo nhìn thấy thế gian. Nếu chúng ta tu tập bằng cái 
tâm của mình và trực diện nhìn thấy sự dính chấp của tâm 
vào những mặt tham thích [khen, vinh, đuợc, suớng] của 
pháp thế gian, thì chúng ta nhìn thấy sự dính chấp vào thế 
gian. 

Đức Phật từng nói đại ý rằng: "Ta cần nhìn biết thế giới. 
Nó đuợc thêu dệt lộng lây, bóng loáng nhu cô xe ngựa hoàng 
gia. Kẻ ngu nhìn mê mẫn, nhung nguời trí thì không bị mắt 
lừa vẻ bề ngoài của nó". Nói vậy không có nghĩa Phật muốn 
chúng ta đi khắp thế gian nhìn mọi thứ, nghiên cihi về mọi 
thứ. Phật chỉ đơn giản muốn chúng ta quan sát tâm này đang 
dính mắc vào thế giới. Khi Phật nói chúng ta nhìn vào thế 
giới, Phật không muốn chúng ta bị dính mắc vào nó, mà Phật 
chỉ muốn chúng ta điều tra suy xét về nó, bởi thế giới đuợc 
sinh ra chính ở nơi tâm này. Ngồi duới gốc cây chúng ta có 
thể nhìn xem thế giới. Hễ khi nào có dục vọng thì thế giới 
khởi sinh ngay đó. Dục vọng tham muốn là nơi sinh của thế 
giới. Tiêu diệt dục vọng là chấm dứt đuợc thế giới (của tâm). 



60 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Khi ngồi thiền chúng ta muốn tâm được bình an, nhưng 
nó không an. Tại sao vậy? Chúng ta không muốn nghĩ, 
nhưng ta cứ nghĩ ngợi. Giống như người ngồi trên ổ kiến: 
liên tục bị cắn chích, bất an. Khi tâm là thế giới thì ngồi nhắm 
mắt chúng ta cũng nhìn thấy toàn thế giói. Vui sưóng, buồn 
rầu, bất an, ngu mò-- tất cả khỏi sinh. Tại sao vậy? Bởi do 
chúng ta chưa nhận biết Giáo Pháp. Bởi tâm còn là như vậy, 
người thiền không chịu đựng nỗi những pháp thế gian, 
người ấy không điều tra suy xét gì hết. Cũng giống như đang 
ngồi trên ổ kiến. Kiến liên tục bu cắn bởi người ấy đang ngồi 
ngay trên nhà của chúng! Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng 
ta phải tìm thuốc trừ kiến hoặc dùng lửa để đuổi chúng đi. 

Nhimg đa số người tu tập lại không nhìn ra như vậy. 
Nếu họ cảm giác vui lòng, họ cứ dính theo sự vui lòng đó. 
Khi cảm giác bất mãn, họ cứ dính theo sự bất mãn đó. Chạy 
theo các pháp thế gian thì tâm sẽ trỏ thành thế gian. Đôi lúc 
chúng ta hay nghĩ: "ồ tôi không tu được, việc tu hành có vẻ 
cao sâu quá so vói tôi"... cho nên chúng ta không cố tu. Điều 
này là do cái tâm vẫn còn đầy ô nhiễm và chuông ngại, 
những pháp thế gian đang cản trở không cho con đường đạo 
khỏi sinh trong ta. Chúng ta không thể chịu khó tu tập để 
phát triển giói, định, tuệ. Chúng ta giống như người ngồi 
trên Ổ kiến lửa. Chúng ta không làm được gì, kiến bu cắn 
khắp người, chúng ta đang ngập chìm trong sự bối rối và 
kích động. Chúng ta không biết cách thoát khỏi chỗ ngồi đầy 
kiến lửa đó, chúng ta chỉ biết ngồi đó, loay hoay, khổ sở chịu 
đựng. 

Vậy đó, những thứ đó luôn xảy ra vói sự tu tập của 
chúng ta. Các pháp thế gian có mặt trong tâm của những 
chúng sinh thế tục. Khi những chúng sinh đó muốn tìm sự 
bình an thì những pháp thế gian đó lại khỏi sinh ngay đó. 
Khi tâm còn đang ngu mò, vô minh thì chỉ có bóng tối ỏ đó. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 61 


Khi sự hiểu biết khởi sinh thì tâm mới được sáng tỏ. Sự ngu 
mờ và sự hiểu biết được sinh ra cùng nơi trong tâm. Khi sự 
ngu mờ có mặt, sự hiểu biết không thể bước vào, bởi tâm đã 
tiếp nhận sự ngu mờ, vô minh. Ngược lại khi sự hiếu biết 
khởi sinh thì sự ngu mờ không ở trong đó. 

Do vậy, Phật thúc giục các học trò tu tập bằng cái tâm, 
bởi thế giới được sinh ra trong tâm này, tám pháp thế gian có 
mặt ngay trong tâm này. Con đường tám phần (Bát Chánh 
Đạo), đó là sự điều tra quán xét thông qua thiền định và 
thiền tuệ, ta nỗ lực tinh tấn nhờ đó giúp khởi smh trí tuệ; tất 
cả những việc tu tập đó giúp chúng ta dần dần buông lỏng 
sự chấp giữ về thế giới. Sự tham chấp, ác cảm và ngu mờ 
(tham, sân, si) càng ngày càng trở nên 'nhẹ đô' hơn, chúng ta 
biết rõ chúng như vậy. Dù được hay mất, khen hay chê, vinh 
hay nhục, khổ hay sướng, chúng ta ý thức tỉnh giác về nó. 
Chúng ta phải hiểu biết rõ về những pháp thế gian trước khi 
có thể chuyển hóa thế giới, bởi thế giới là ngay bên trong 
chúng ta. 

Khi chúng ta tự do khỏi những pháp thế gian, điều đó 
giống như ta vừa rời khỏi ngôi nhà. Khi bước vào trong nhà, 
chúng ta thường cảm giác ra sao? Chúng ta cảm giác đi 
xuyên qua cửa và bước vào trong nhà. Khi chúng ta rời khỏi, 
ta cảm giác mình vừa bước ra khỏi nó, bước ra bầu trời sáng 
sủa, không còn tâm tối như ở bên trong ngôi nhà. Hành vi 
tâm bước vào những pháp thế gian giống như đi vào bên 
trong ngôi nhà. Còn tâm đã diệt trừ hết các pháp thế gian thì 
giống như người vừa bước ra khỏi căn nhà u tối gặp bầu trời 
sáng tỏ. 

Vậy Giáo Pháp phải trở thành một với người tự mình 
chứng kiến. Người đó tự mình biết rõ các pháp thế gian đã 
mất hay còn, con đường đạo đã được phát triển hay chưa. 
Khi đạo đã được phát triển thì nó xóa sổ những pháp thế 



62 • Thĩên sư Ajahn Chah 


gian. Đạo càng ngàng càng mạnh vững hơn. Chánh kiến 
nhiều hơn và tà kiến càng ít hơn, cho đến khi đạo diệt sạch 
những ô nhiễm—hoặc là vậy, hoặc không thì những ô nhiễm 
tiêu diệt con đuờng đạo! 

/11* A' -1? /-1 •! A'. / ri-i \ T • A' ~ / 

Chánh kiên và tà kiẽn, chí có hai loi đó. Tà kiên cung có 
chiêu trò của nó, nó có cái khôn của nó—nhung cái khôn đó 
đã bị lầm lạc. Nguời thiền tập bắt đầu phát triển loại trải 
nghiệm tách ly. Sau đó nguời đó cứ nhu là hai nguời khác 
nhau: một nguời ở trong thế gian và một nguời ở trên con 
đuờng đạo. Hai nguời đó tách riêng, đẩy xa nhau. Khi nào 
nguời thiền còn điều tra suy xét thì vẫn còn sự tách ly đó, và 
cứ tiếp tục tu tập nhu vậy cho đến khi tâm đạt đến trí tuệ 
minh sát (vipassana). 

Hoặc có thể là những ô nhiễm vi tế trong thiền minh 
sát, đó là vipassanũl^'^ Nhu vầy, sau khi đã thiết lập đuợc 
những kết quả tốt lành sau thời gian thiền tập, khi nhìn 
những điều đó, chúng ta bị dính chấp vào chúng. Loại dính 
chấp này sinh ra từ ý muốn đạt đến (sở đắc) điều gì đó từ 
việc tu tập của mình. Đó gọi là vipassanũ: trí tuệ ô nhiễm [tức 
là trí tuệ còn bị ô nhiễm]. Một số nguời tu tập đuợc kết quả 
tốt và dính danh theo đó, họ tu tập đuợc sự thanh tịnh và 
dính chấp vào sự thanh tịnh đó, hoặc họ tu tập đuợc sự hiểu 
biết (tri kiến) và dính tâm vào tri kiến đó. (Kiểu nhu nguời 
sau khi làm điều từ thiện cứ tự hào hay khen ngợi điều tốt 
thiện mình đã làm; giống nguời vừa giúp một nguời bạn lại 
cứ đi kể cho nguời khác về sự giúp đỡ tốt đẹp của mình). 
Hành vi dính chấp vào sự tốt lành hay sự hiểu biết nhu vậy 
gọi là vipassanũ, nó thấm nhiễm vào sự tu tập của chúng ta. 


[ĐÓ là những ô nhiễm {pakkilesa) vi tế có mặt trong tiến trìrữi thiền mirữi 
sát (vipassana)]. Có mười pakkiỉesa đã được nêư ra trong kirữi điển và lưận 
giảng lón, thường được dịch là "Mười ô nhiễm" trong thiền minh sát 
(vipassanu-pakkilesa)]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 63 


Do vậy, khi bạn tu tập trí tuệ minh sát (vipassanã), hãy 
cẩn thận! Hãy đề phòng những vipassanũ, bởi vì chúng ở rất 
gần trong tâm, nhiều lúc bạn không thể phân biệt đuợc nó. 
Nhung nếu có cách nhìn đúng đắn bạn có thể nhìn thấy rõ 
rệt hai thứ đó, trí tuệ minh sát (vipassana) và ô nhiễm vi tế 
(vipassanu). Nếu nó là loại trí tuệ ô nhiễm (vipassanũ), hệ quả 
là khổ sẽ thuòng khỏi sinh. Nhimg nếu nó thực sự là trí tuệ 
minh sát (vipassanã) thì nó không không khỏi sinh khổ; mà 
chỉ có sự bình an. Mọi sự suóng và khổ đều đã bị tắt bặt. 
Điều này bạn phải tự tu để tự thấy. 

Sự tu tập cần phải chịu khó, kiên nhẫn. Một số nguòi 
khi họ đến đây tu tập họ không muốn bị quấy nhiễu bởi bất 
cứ thứ gì, họ không muốn cọ sát. Nhung truóc giò lúc nào 
chẳng có sự cọ sát nhu vậy. Chúng ta phải cố chấm dứt mọi 
cọ sát thông qua sự cọ sát, cọ sát để dẹp hết sự cọ sát. 

Vậy đó, nếu cọ sát trong tiến trình tu tập, điều đó là 
đúng. Nếu không có cọ sát gì, điều đó là không đúng, bạn 
chỉ lo ăn lo ngủ cho thỏa thích. Khi bạn muốn đi đâu hay nói 
gì, bạn chỉ làm theo những tham muốn của mình. Giáo lý của 
Đức Phật là cọ sát. Sự siêu thế chống lại sự thế tục (tâm siêu 
thế đối chọi vói tâm phàm tục, pháp siêu thế đối kháng vói 
pháp thế gian). Chánh kiến đối chọi vói tà kiến, sự trong sạch 
(thanh tịnh) đối chọi vói sự ô nhiễm (bất tịnh). Giáp lý 
nghiền xát vói những tham muốn dục vọng của chúng ta. 

Trong kinh điển có ghi lại một chuyện về Đức Phật 
truóc khi Nguòi giác ngộ. Lúc đó, Phật nhận đuợc dĩa cháo 
gạo (do cô Suiata cúng duòng), sau khi ăn dùng xong cháo, 
Phật quăng cái dĩa xuống dòng sông và niệm trong tâm niệm 
rằng: "Nếu tôi sắp đạt đến giác ngộ, cái đĩa này sẽ chạy 
nguợc giòng nuóc." Thiệt, cái dĩa trôi ngược dòng nuóc! Cái 
dĩa đó là tầm nhìn đúng đắn (chánh tri kiến) của Phật, hoặc 
có thể ví nhu là Phật-trí mà Phật sắp giác ngộ đạt đến lúc đó. 



64 • Thĩên sư Ajahn Chah 

Chánh tri kiến và Phật-trí không thuận theo những tham 
muốn dục vọng của nguời phàm. Cái dĩa đã trôi nguợc dòng 
so vói cách nghĩ thuòng ngày của Phật, nó "nguợc dòng" so 
vói những pháp thế gian hàng ngày của con nguòi. 

Đến tận bây giò cũng vậy, giáo lý của Phật là "nguợc 
dòng" vói tâm trí và lòng dạ của chúng ta. Mọi nguòi đều 
sống và sinh tồn theo lòng ham muốn (tham) và tranh đấu 
(sân) hàng ngày, nhimg Phật thì khuyên họ làm nguợc lại. 
Họ muốn sống theo sự hiểu biết thế gian của họ, đó là sự ngu 
mò và vô minh, nhimg Phật khuyên dạy nên làm nguợc lại 
để tiêu diệt sự ngu và mò vô minh đó. Tâm của Phật là 
nguợc lại vói tâm của những nguòi phàm trần thế tục. Thế 
gian gọi sắc thân này là đẹp đẽ (hàng tỷ nguòi sống chỉ đế lo 
nuôi thân này, bỏ thòi gian và tiền của đế chăm sóc thân này, 
họ chạy theo sắc dục nhục dục, họ ham muốn và thậm chí 
giết nhau vì sắc dục), nhung Phật thì cho rằng sắc thân chẳng 
có gì đẹp đẽ. Họ cho rằng sắc thân là 'của mình', Phật nói 
không phải vậy. Họ nói rằng sắc thân là thực thể thực chất, 
Phật nói nó không phải vậy. Chánh kiến vuợt trên cách nhìn 
của thế gian. Những chúng sinh trên thế gian chỉ sống trôi 
xuôi theo dòng nuóc chảy, (ít ai muốn boi nguợc dòng). 

Tiếp theo đó, khi Phật ròi khỏi dòng sông đó, một 
nguòi Bà-la-môn đã đến dâng cho Phật tám nắm cỏ. Ý nghĩa 
ỏ đây nhu là tám pháp thế gian — đuợc và mất, khen và chê, 
vinh và nhục, suóng và khổ. Sau khi Phật nhận chỗ cỏ này, 
Phật quyết định ngồi trên đệm cỏ và thiền nhập định 
{samãảhĩ). Bản thân hành động ngồi lên đệm cỏ là nhập định, 
đó là tâm đã vuợt trên những pháp thế gian, chinh phục thế 
gian cho đến khi đạt đến sự siêu việt. 

Những pháp thế gian trở thành thứ bỏ đi đối vói Phật, 
chúng chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Phật ngồi trên chúng 
nhimg chúng không còn chuông ngại tâm Phật nữa. Quỷ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 65 


quái đã đến để phá hoại Phật, nhưng Phật vân ngồi đó trong 
thiền định, chinh phục thế giói, cho đến khi Phật giác ngộ 
Giáo Pháp và hoàn toàn đánh bại Ma Vưong {MaraỴ^ Ngay 
đó, Phật đã đánh bại thế giói (của những pháp thế gian). Do 
vậy, việc tu tập để phát triển con đường đạo chính là tiêu 
diệt những ô nhiễm và chướng ngại. 

Người thòi nay có ít niềm tin. Mói tu một hai năm họ đã 
muốn được đến đó như Phật, họ muốn nhanh đắc đạo. Họ 
quên rằng Đức Phật, vị Thầy của chúng ta, cũng đã phải tu 
tập liên tục sáu năm tròi mói tìm thấy đường giác ngộ. Do 
vậy, noi tu hành chúng ta đưa ra thòi gian tu học và thòi gian 
tự tu.^^ Theo kinh điển, một tu sĩ cần trải qua tu học ít nhất 
năm Mùa Mưa (tức năm năm) trong chùa trưóc khi vị ấy 
được cho là có thể ra ngoài tự sống, tự tu cho mình. Qua năm 
năm đó, vị ấy đã học và tu tập khá đủ, có kiến thức khá đủ, 
có lòng tin, và có giói hạnh tốt. Người đã học và tu tập năm 
năm như vậy, tôi cho là vị ấy có năng lực. Nhưng vị ấy phải 
thực sự tu tập năm năm đó chứ không phải chỉ do khoát áo 
cà-sa được năm năm. Vị ấy phải thực sự chăm lo tu tập, phải 
là tu thiệt. 

Sau năm Mùa Mưa bạn có thể tự hỏi: "Cái 'khả năng 
không còn phụ thuộc' hay 'khả năng tự sống tự tu' mà Phật 


[Ma Vương: kẻ cám dỗ, kẻ xúi giục, ma quỷ. Trong Phật giáo, Ma Vương 
(Mara) là hiện thân của sự xấư ác, cám dỗ, đen tối, lừa giả; đó là chỉ vê tất cả 
những thứ chương ngại và thử thách đối vói người tư hành và người thiền 
tập.] 

[Những người mới vào tư được khưyên nên ở học tu với sư thầy và sư 
huynh trong năm năm, saư đó thì có thê ra tự tu.]. 

[Mùa Mưa là ba tháng liên tục các Tăng Ni chỉ tu học ở trong chùa, không 
được ra ngoài, ở Việt Nam được gọi là Hạ, kỳ Kiết Hạ, ba tháng Hạ. Người 
có năm Mùa Mưa hay có năm tuổi Hạ là người đã được thọ giới đã năm 
năm], (ở Châư Âư các tăng đoàn có thê chọn ba tháng mùa Đông thay vì ba 
tháng Hạ như ở Châư Á). 



66 • Thĩên sư Ajahn Chah 


đã nói đến là gì?". Như vầy, quý vị cứ tu tập thực sự năm 
năm liền như vậy, chừng đó quý vị sẽ tự thân biết được 
những phẩm hạnh mình có mà Đức Phật đã nói đến. Sau 
năm năm thực sự tu tập với sư huynh sư phụ, quý vị sẽ trở 
nên có năng lực, năng lực trong tâm, trở thành người vững 
chắc. Tối thiểu nhất, sau năm Mùa Mưa, quý vị có thể đã đạt 
đến giai đoạn giác ngộ đầu tiên của dòng giác ngộ (đó là 
Nhập Luu, Tu-đà-hoàn). ở đây không phải chỉ là năm năm 
của thân này ỏ trong chùa, mà còn là năm năm của cái tâm tu 
tập thực sự. Quý vị sẽ có được (i) sự sợ hãi vói tội lỗi, (ii) sự 
xấu hổ vói các hành động bất thiện sai trái, và (iii) sự khiêm 
nhường. Quý vị không còn dám làm điều sai trái dù trưóc 
mặt hay sau limg mọi người, dù giữa ban ngày sáng sủa hay 
ban đêm đen tối. Tại sao không dám? Bởi quý vị đã đạt đến 
Phật tính, cái "người biết". Bởi quý vị đã nưong tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng. 

Để thực sự nưong tựa vào Tam bảo, quý vị phải nhìn 
thấy Phật. Nếu nưong tựa vào Tam Bảo mà bạn chẳng biết gì 
về Phật thì có tác dụng gì? Nếu không hiểu biết gì và Phật, 
và Pháp, và Tăng thì sự quy y nưong tự của chúng ta chỉ là 
phần thân và lòi nói, nhưng phần tâm vẫn chưa biết gì. Khi 
tâm đã biết đến Phật, Pháp, Tăng thì nó tự biết rõ Phật, Pháp, 
Tăng chỉ là giống nhau. Rồi chúng ta có thể quy y nưong tựa 
vào đó, bởi Tam Bảo khỏi sinh trong tâm chúng ta. Dù chúng 
ta đang ỏ đâu chúng ta cũng có Phật, Pháp, Tăng bên trong 
chúng ta. 

Người được như vậy thì không dám dính vào điều xấu 
ác. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng, người đã chứng 
nhập vào tầng giác ngộ thứ nhất của dòng thánh đạo (Nhập 
Lưu) sẽ không bao giò còn bị tái sinh vào cảnh giói thấp xấu 
khổ đau. Tâm người ấy vững chắc, người ấy nhập vào dòng 
Thánh Đạo, người ấy không còn nghi ngò hoài nghi nào nữa. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 67 


Nếu người ấy không đạt đến giác ngộ hoàn toàn hôm nay thì 
chắc chắn người ấy sẽ đạt đến đó vào một ngày không xa. 
Người ấy có thể sai phạm, nhưng sự sai đó không đủ mức độ 
gì để có thể đẩy người ấy xuống Địa Ngục, bởi người ấy 
không còn thoái chí nhượng bộ cho những hành vi bất thiện 
của thân và lòi nói. Người Nhập Lưu thì không còn thoái chí 
hay thoái tâm bồ-đề nữa, dù đã chết. Do vậy, chúng ta nói 
rằng người Nhập Lưu nếu chết thì cũng tiến qua sự Tái Sinh 
Thánh Thiện, tức sinh thành bậc thánh. Bậc ấy không còn 
thoái lui nữa, không thể nào, (vì người ấy đã bưóc lên 
chuyến xe chạy suốt đến bến toàn giác và giải thoát, không 
còn co hội nào quay lại, không thể nào dừng lại nữa — đó là 
định nghĩa của Đức Phật về bậc thánh Nhập Lưu!). Điều này 
thì chỉ có bạn tự mình thực sự tu tập và tự mình thấy biết cho 
mình, ngay trong kiếp sống này!. 

Trong những ngày này, những người ngồi đây vẫn còn 
hoài nghi về sự tu hành, và đang nghe những điều tôi mói 
nói, có thể họ sẽ hỏi rằng: "ồ vậy sao, vậy bây giò chúng tôi 
phải làm gì?". Nhiều lúc chúng ta thấy hạnh phúc, có lúc 
thấy phiền não, nhiều lúc thấy vui, có lúc buồn bực. Vì lý gì? 
Vì chúng ta chưa hiểu biết Giáo Pháp. Giáo Pháp là gì? Chỉ là 
pháp của tự nhiên (những hiện tượng tự nhiên, những lẽ tự 
nhiên), là thực tại xung quanh chúng ta, trong thân và tâm 
chúng ta. 

Đức Phật nói rằng: "Đừng dính chấp cái thân năm uẩn, 
buông bỏ nó, từ bỏ nó!" Vì sao cúng ta không thể buông bỏ 
thân năm uẩn? Chỉ là do chúng ta chưa nhìn thấy chúng hoặc 
chưa hiểu biết chúng một cách hoàn toàn. Chúng ta nhìn 
thấy chúng là 'ta', chúng ta nhìn thấy 'ta' trong cái thân năm 
uẩn. Sưóng và khổ, chúng ta coi chúng là 'mình', chúng ta 
thấy 'mình' trong sưóng và khổ. (Thực sự thì thân năm uẩn 
tự nó là giả tạm, là hữu vi, vô thường nên tự nó khổ, chẳng 



68 • Thiên sư Ajahn Chah 


liên quan gì đến tâm mình). Chúng ta không thể tách ly mình 
ra khỏi chúng. Khi chúng ta không phân biệt được, không 
tách ly được mình ra khỏi chúng thì có nghĩa chúng ta chưa 
thể nhìn thấy Giáo Pháp, không thể nhìn thấy tự nhiên, 
không thấy thực tại xung quanh ta đích thực là gì. 

Sướng, khổ, vui, buồn—chẳng có thứ nào là 'ta', nhưng 
chúng ta cứ nhận chúng là 'ta'. Những trạng thái đó tiếp xúc 
vói chúng ta và chúng ta tự nhìn thấy một 'mó', gọi là cái 'ta' 
{attã'), cái 'ngã'. Khi nào còn thấy có cái 'ta' thì bạn luôn thấy 
có sưóng, khổ, này, nọ,...đủ thứ... Do vậy, Phật dạy phải tiêu 
diệt mó cái 'ta' (do tưởng tượng) đó, đó là tiêu diệt cái tư 
tưởng, cái gông cùm chấp-thân ỏ trong tâm: tiêu diệt thân- 
kiến {sakkãya-ảỉtthi). Khi cái 'ta' (attã) đã bị tiêu diệt, cái tâm 
"không-ta", cái tâm vô ngã (anattã) tự nhiên khỏi sinh.21 

Chúng ta nhận mọi sự tự nhiên là mình và nhận mình 
vói mọi sự tự nhiên, nên chúng ta không thực biết rõ tự 
nhiên là gì. Khi gặp thứ tốt chúng ta vui cười, khi gặp thứ 
xấu chúng ta khóc than. Nhưng tự nhiên chỉ đon giản là các 
hành (sankhãras). Trong một câu kinh chúng ta tụng nói rằng, 
'Tesam vũpasamo sukho'—ỉam lắng lặn các hành là hạnh phúc 
đích thực. Làm sao chúng ta làm lắng lặn chúng? Đó là, 
chúng ta chỉ cần dẹp bỏ những dính chấp và nhìn thấy chúng 
như-chúng-đích-thực-là. 

Vậy là, có sự thật trong thế giói này. Cây cỏ, núi non, và 
dây leo tất cả đều sống theo sự thật riêng của nó, chúng được 
sinh tạo ra và chết đi theo quy luật của tự nhiên. Chỉ là con 
người là không thật. Chúng ta nhìn thân này và đặt điều 
quan trọng này nọ về nó, nhưng tự nhiên thì cứ tự nhiên 
dửng dưng, nó cứ là nó và chuyển động theo quy luật của 


Anatta: vô ngã, không có cái ta cố định, không phải là ta, lẽ thực là không 
có cái ta cố định, không có 'con người' hay 'linh hồn' cố định; sự thật vô ngã. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 69 


nó. Chúng ta cười, khóc, giết chóc, ta muốn trường thọ, ta 
muốn thay đổi vũ trụ... nhưng tự nhiên vẫn là vậy, tự nhiên 
vẫn đúng như nó là, nó là sự thật. Sự thật vẫn là sự thật. 
Thân này được sinh ra, lớn lên và già, thay đổi và già hơn. 
Nó cứ thay đổi theo đường lối tự nhiên. Ai cứ nhận lấy thân 
này là 'mình', là 'ta', và mang vác nó đi suốt kiếp, thì người 
ấy sẽ khổ hoài suốt kiếp. 

Do vậy, ngài Ahhã Kondanha (Kiều Trần Như) đã nhận 
biết "bất kỳ thứ gì được sinh ra" trong tất cả mọi thứ, dù là 
vật chất hay phi vật chất. Tâm nhìn về thế giới của ngài đã 
thay đổi. Ngài đã nhìn thấy sự thật. Khi đimg dậy từ chỗ 
ngồi, ngài đã tiếp nhận sự thật đó vào mình. Mọi sự sinh và 
diệt vẫn liên tục diễn ra, nhưng ngài chỉ đơn thuần nhìn xem 
chúng. Sướng và khổ vẫn liên tục khởi sinh và biến mất, 
nhưng ngài chỉ đơn thuần nhận biết chúng. Tâm của ngài ổn 
định. Ngài không còn bị rớt vào những cảnh giới thấp xấu 
khổ đau (sau khi chết). Ngài không còn quá mừng vui hay 
quá buồn bực với mọi sự mọi thứ trên đời, (tâm bình tâm, 
buông xả). Tâm ngài đã được thiết lập một cách vững chắc 
trong chánh niệm. 

Vậy đó! Ngài Ahhã Kondahha đã nhận được Con Mắt 
Giáo Pháp (Pháp nhãn). Ngài nhìn thấy tự nhiên —cái mà 
chúng ta gọi là những thân hành (sankhãras)—theo đúng sự 
thật của chúng. Trí tuệ là cái nhìn thấy sự thật về các hành 
tạo tác (sankhãras). Chính là tâm hiểu biết và nhìn thấy Giáo 
Pháp, chinh phục được những pháp thế gian. 

Để nhìn thấy được Giáo Pháp, chúng ta cần phải kiên 
nhân và kiêng cữ. Chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải từ 
bỏ! Chúng ta phải tu tập sự nỗ lực và chịu khó. Tại sao phải 
tu tập tính nỗ lực? Bởi chúng ta vốn là lười biếng! Tại sao 
chúng ta phải tu tập tính chịu khó? Bởi chúng ta vốn ít chịu 
khó! Do vậy cách tu phải như vậy. Nhưng khi chúng ta đã 



70 • Thỉên sư Aiahn Chah 


thiết lập được những phẩm tính đó trong tu tập, chúng ta đã 
dẹp được tính lười biếng, thì chúng ta không cần dùng tính 
nỗ lực nữa. Nếu chúng ta đã hiểu biết sự thật của tất cả trạng 
thái tâm, chúng ta không còn dúih khổ dính sướng theo 
những trạng thái đó, thì chúng ta cũng không cần tu tập tĩnh 
kiên nhẫn, chịu khó, bởi tâm lúc đó đã là Giáo Pháp. Cái 
"người biết" đã nhìn thấy Giáo Pháp, người ấy là Giáo Pháp. 

Khi tâm là Giáo Pháp, thì nó dừng lại. Nó đạt đến sự 
bình an. Không còn bất cứ nhu cầu ham muốn nào để làm 
điều gì đặc biệt nữa, bởi tâm đã là Giáo Pháp rồi. Bên ngoài 
là Giáo Pháp, bên trong là Giáo Pháp. Cái "người biết" là 
Giáo Pháp. Trạng thái là Giáo Pháp và cái người hiểu biểt 
trạng thái là Giáo Pháp. Không cần làm điều gì đặc biệt nữa. 
Đó là một. Đó là tự do. 

Tự nhiên này không được sinh ra, nên nó không già hay 
bệnh hay chết đi. Tự nhiên là không vui không buồn, không 
lón không nhỏ, không nặng không nhẹ, không đen không 
trắng. Không có gì có thể so sánh vói nó. Không sự quy ưóc 
nào có thể so tói nó. Đó là lý tại sao chúng ta nói Niết-bàn là 
không màu. Tất cả mọi màu sắc chỉ là quy ưóc. Trạng thái 
vượt trên thế gian thì vượt trên tất cả những quy ưóc của thế 
gian. 

Do vậy, Giáo Pháp là cái vượt trên thế gian. Đó là cái 
môi người phải tự thân nhìn thấy. Nó vượt trên mọi ngôn 
ngữ. Ta không thể diễn tả bằng ngôn từ, mà chúng ta chỉ có 
thế nói về những cách thức và phưong tiện để chimg ngộ nó. 
Người nào đã tự thân chứng ngộ nó thì người ấy đã làm 
xong những việc cần làm. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 71 


57 

Quy ước Thế Gian & Sự Giải Thoát 


^^Tất cả mọi thứ trên đời này đều chỉ là những quy uớc 
do con nguòi đặt ra. Sau khi đặt ra chúng, con nguòi bị lạc 
vào trong chúng, và không chịu buông bỏ, làm sinh ra những 
sự chấp thủ này nọ đủ kiểu theo những cách nhìn và ý kiến 
của mỗi nguòi. Sự chấp thủ này không bao giò kết thúc, đó 
chính là dòng luân hồi {samsãra) trôi dài vô tận. Chẳng bao 
giò kết thúc. Do vậy, bây giò nếu chúng ta hiểu biết về thực 
tại đích thực của những quy uóc, thì chúng ta có đuợc sự 
Giải Thoát. Nếu chúng ta hiểu biết đuợc sự Giải Thoát là gì, 
thì chúng ta hiểu biết về sự quy uóc. Điều này là hiểu biết 
Giáo Pháp. Ngay đây là chỗ kết thúc. 

Lấy ngay con nguòi làm ví dụ. Đúng thực tại, con nguòi 
không có tên, chúng ta đuợc sinh ra trần trụi vào trong thế 
gian. Nếu chúng ta có tên thì chẳng qua đó là do quy uóc, do 
đặt tên mà có. Tôi đã suy xét chánh niệm về điều này và 
nhận thấy rằng nếu chúng ta không hiểu biết sự thật về sự 
quy uóc đó, thì có thể sẽ thực sự nguy hiểm đối vói ta. Tên 
đó chỉ đon giản là cái chúng ta dùng cho thuận tiện mà thôi. 
Không có tên và những quy uóc thì chúng ta khó có thể giao 
tiếp vói nhau, không có gì để gì để nói, không ngôn ngữ. 

Tôi từng thấy những nguòd phuong Tây khi họ thiền 
tập ỏ châu Âu. Khi hết giò thiền, họ đứng dậy, cả nam lẫn 
nữ, nhiều lúc họ vừa đi vừa xoa đầu nhau!^^ Khi tôi nhìn 


22 [Đây là bài giảng bằng phương ngữ vùng Đông Bắc Thái Lan được được 
chép ra từ một băng thư âm không rõ do ai thư]. 

23 [Việc chạm tay lên đầư người, ví dụ rữiư xoa đầư thân mật ở các nước khác 
lại là đíêư không đúng, mang tính sỉ nhục ở Thái Lan và Lào]. 



72 • Thĩên sư Ajahn Chah 

thấy tôi nghĩ rằng, "À nếu cứ làm theo quy uóc truyền thống 
sẽ làm khởi sinh ô nhiễm ở ngay đó". Nếu chúng ta biết bỏ đi 
những cách truyền thống đó, bỏ đi những quy uớc và ý kiến, 
chúng ta sẽ đuợc bình yên. 

Cũng nhung những vị tuớng và tá, là những nguời theo 
cấp bậc, họ đã đến gặp tôi. Khi gặp họ nói "Xin thầy hãy đặt 
tay lên đầu chúng tôi".^^ Khi họ yêu cầu vậy thì chẳng có gì 
sai trái, họ vui mừng vì đuợc su thầy đặt tay lên đầu. Nhung 
nếu bạn 'vỗ' lên đầu họ giữa đuòng thì lại là câu chuyện 
khác! Điều này là do dính chấp. (Cũng là có nguòi đụng tay 
lên đầu, nhung lúc thì mừng lạy, lúc thì tức giận). Do vậy tôi 
cảm thấy bỏ đi hết mấy chuyện đó mói thực sự là cách bình 
an. Việc đụng tay lên đầu là không đúng trong truyền thống 
của nguòi Thái, nhung thực ra thì nó chẳng là gì. Khi họ 
đồng ý để đầu họ đuợc nguòi khác đụng tay lên thì không 
sao hết, chỉ giống nhu đụng tay vào một bắp cải hay củ khoai 
mà thôi. 

Từ bỏ, buông bỏ - đây là cách nhẹ nhàng. Khi bạn cứ 
chấp đúng chấp sai, ngay đó tạo ra sự trỏ thành và sự sinh. 
Nguy hiểm là chỗ đó. Đức Phật đã nói về những quy uóc tục 
lệ và Phật dạy cách bỏ đi những quy uóc tục lệ đó là cách 
đúng đắn, và là cách để đạt đến sự Giải Thoát. 

Đó là sự tự do, không còn dính vào những quy uóc, 
truyền thống, tục lệ nào nữa. Tất cả mọi thứ trên thế gian 
đều là hiện thực thuộc về quy uóc, do những quy uóc mà có. 
Sau khi con nguòi đã đặt ra muôn vàn quy uóc thì họ không 
nên bị dính vào trong đó, bởi khi đã bị dmh vào những quy 
uóc thì sẽ thực sự dẫn đến khổ. Vê điểm này, những quy tắc. 


[ở Thái Lan và Lào, người ta tin sẽ có được may mắn hay điềm lành khi 
được một bậc chân tu hay thánh nhân chạm tay lên đầư]. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 73 


tục lệ và quy ước thực sự là rất hệ trọng. Ai buông bỏ và 
vượt trên những thứ đó thì sẽ vượt qua khổ. 

Tuy vậy, chúng vẫn là một thuộc tính của thế gian con 
người. Lấy ví dụ ông Boonmah; ông vốn là một dân thường, 
nhimg giờ ông đã được bầu thành một quận trưởng. Điều đó 
là do quy ưóc của mọi người và chúng ta phải tôn trọng theo. 
Đó là một phần của cuộc sống xã hội của con người. Nếu bạn 
nghĩ rằng: "Ạ, trưóc kia ông ấy là bạn tôi, chúng tôi cùng làm 
trong tiệm may, bạn bè mà", và rồi bạn đi đến gõ lên đầu ông 
ấy giữa đường giữ chợ, thì ông ấy sẽ nổi giận. Điều đó không 
đúng, ông ấy sẽ bực tức. Do vậy chúng ta phải tuân theo quy 
ưóc chung (giò ông ấy là ngài Quận Trưởng) để tránh gây ra 
rắc rối vì làm ông ta nổi giận. Điều hữu ích là phải hiểu rõ 
quy ưóc, luật lệ của xã hội. Phải biết rõ về các quy ưóc, luật 
lệ đúng lúc, đúng noi, đúng người. 

Tại sao làm trái quy ưóc luật lệ là điều sai trên xã hội? 
Sai là bởi do con người! Bạn phải nên khôn khéo, hiểu biết rõ 
về cả sự quy ưóc và sự Giải Thoát. Biết rõ môi thứ đúng lúc. 
Nếu chúng ta biết cách sử dụng các quy ưóc, luật lệ trên đòi 
một cách dễ dàng thì chúng ta là khôn khéo. 

Nhimg tôi vẫn thường nói, trưóc kia chúng tôi là người 
tại gia, nay là người xuất gia. Chúng tôi từng sống theo 
những quy ưóc của 'người tại gia' và nay chúng tôi sống 
trong quy ưóc của 'Tỳ kheo'. Chúng tôi là những tu sĩ do quy 
ưóc, chứ không phải là tu sĩ bằng sự Giải Thoát. Lúc đầu 
chúng tôi chỉ quy ưóc như vậy để trỏ thành Tăng, Ni, nhưng 
điều đó không có nghĩa là sau khi thọ giói vô chùa là chúng 
tôi đã được trong sạch, đã hết ô nhiễm. Nếu chúng ta nắm 
một nắm cát và đồng ý vói nhau gọi đó là muối, điều đó có 
biến cát thành muối không? Là muối, nhưng chỉ là tên đó 
chúng ta gọi mà thôi, chứ thực tại không đúng là muối. Bạn 
không thể dùng nó để nêm nếm thức ăn. Vì tên 'muối' đó chỉ 



74 • Thĩên sư Ajahn Chah 

là quy ước, thực tại thì nó là cát. Chúng ta thích gọi nó là 
muối vậy thôi, chứ không phải là muối. 

Bản thân chữ "Giải Thoát" cũng chỉ là quy ước, nhưng 
nó diễn đạt ý nghĩa "vượt trên quy ước, thoát khỏi quy ưóc". 
Sau khi đạt được sự tự do, sau khi đã đạt đến sự Giải Thoát, 
chúng ta vẫn còn phải dùng chữ quy ưóc này để diễn tả về ý 
nghĩa của sự Giải Thoát. Nếu chúng ta không có những quy 
ưóc thì chúng ta không thể nào giao tiếp, truyền thụ; do vậy 
những quy ưóc thế gian cũng có công dụng của nó. 

Ví dụ, người ta có nhiều tên khác nhau, nhưng tất cả 
mọi người đều như nhau. Nếu chúng ta không có tên để 
phân biệt họ vói nhau thì cũng khó; chẳng lẽ chúng ta muốn 
gọi một người đứng giữa đám đông thì cứ kêu: "Ê, người oi, 
người oi!", vậy thì ai biết ta đang gọi ai, bởi vì tất cả họ đều là 
những 'người'. Nhưng nếu bạn kêu: "Ê, A oi, anh A!", thì 
người tên A đang đimg ỏ hưóng đó sẽ quay lại vói chúng ta, 
còn những người khác thì không cần quay lại, vì họ có tên 
khác. Tên chỉ có công dụng đó. Nhò có các tên, chúng ta dễ 
giao tiếp nhau, tên cung cấp co sỏ cho giao tiếp và cho nhu 
cầu tổ chức của xã hội. 

Chúng ta nên hiểu rõ cả hai ý nghĩa quy ưóc và giải 
thoát. Những quy ưóc có một công dụng, nhimg về thực tại 
thì chẳng là gì cả. Ngay cả con người cũng không-tồn-tại. 
'Con người' chỉ là một tập hợp những yếu tố tứ đại (đất, 
nước, khí, nhiệt), được sinh ra nhò các điều kiện nhân duyên, 
lón lên nhò vào các điều kiện, tồn tại trong một khắc rồi biến 
đổi, rồi chết đi sau một thòi gian ngắn ngủi theo quy luật của 
tự nhiên. Chẳng ai có thể chống chọi lại hay kiểm soát được 
tiến trình đổi thay vô thường đó. Nhưng không có những 
quy ưóc chúng ta chẳng có gì để nói, chúng ta không có các 
tên tuổi, công việc. Những luật lệ và quy ưóc được lập ra để 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 75 


tạo ra những ngôn ngữ/ làm chúng ta dễ dàng giao tiếp, và 
chỉ có vậy. 

Lấy ví dụ tiền. Thòi cổ xưa không có tiền cắc hay tiền 
giấy. Chúng ta trao đổi hàng hóa, vật dụng, nhimg khó mà 
trao đổi ngang mọi thứ, nên con ngưòi đã tạo ra tiền. Tiền là 
những quy ưóc giá trị, chứ bản thân đồng cắc và tiền giấy thì 
đâu có giá trị thực gì. 

(Sau này ngưòi ta còn thậm chí dùng thêm thẻ bằng 
nhựa chứa đựng những thông tin quy ưóc giá trị trong đó 
dùng để thanh toán, mua bán; thậm chí qua những đường 
dây kết nối bằng điện tử... Aiahn Chah đã giảng những bài 
pháp vào những thập niên 1960, 1970 khi việc thanh toán 
không dùng tiền mặt bằng thẻ tín dụng còn chưa phổ biến). 

Nói tóm lại, con người có thể dùng bất cứ thứ gì để làm 
quy ưóc giá trị để mua bán. Nói cho vui, ngay cả khi thế giói 
trỏ nên khan hiếm gà, người ta có thể dùng phân gà để làm 
đon vị tiền tệ! Rồi không chừng lúc đó mọi người lại chém 
giết nhau vì phân gà! 

Vậy đó, chúng ta có thể dùng rất nhiều ví dụ để tả về sự 
quy ưóc là gì. Cái chúng ta gọi là tiền chỉ là quy ưóc được lập 
ra, nó chỉ có giá trị và công dụng trong quy ưóc đó thôi. Nó 
được quy định là tiền, nên nó trỏ thành tiền. Nhưng thực tại 
thì, tiền là cái gì? Chẳng ai nói được. Chúng chỉ là mó kim 
loại và mó giấy làm từ cây cỏ. Nhưng khi có số đông đã quy 
ưóc nó là giá trị, thì quy ưóc đó đều được tuân theo để thỏa 
mãn nhu cầu nào đó của con người. Thế gian chỉ là vậy. 

Đó là quy ưóc, nhưng để làm cho những người bình 
thường hiểu được sự Giải Thoát là rất khó. Tiền của ta, nhà 
của ta, gia đình của ta, con cái của ta, dòng họ của ta... thực 
ra chỉ là những quy ưóc mà chúng ta lập ra; nhưng nếu nhìn 
mọi thứ dưói ánh sáng của Giáo Pháp (và thực tại) thì tất cả 



76 • Thĩên sư Ajahn Chah 


những thứ đó không thuộc về chúng ta. Có thể khi nghe điều 
này ta không thấy dễ chịu và đáng phải tin, nhung thực tại 
đúng là nhu vậy. Những thứ đó chỉ có giá trị theo những 
quy uóc mà chúng ta đã lập ra trên đời. Nếu chúng ta quy 
uớc những thứ đó không có giá trị, thì chúng sẽ không có giá 
trị. (Nếu chúng ta quy uớc một nguời họ hàng là kẻ thù của 
mình, thì nguời đó không có giá trị với ta). Nếu chúng ta quy 
uớc những thứ đó là có giá trị, thì chúng sẽ có giá trị theo 
quy uóc đó. (Nếu chúng ta quy uóc kẻ thù của mình là bạn 
bè thân thiết, thì nguòi đó trỏ thành có giá trị vói ta). Chỉ là 
nhu vậy, con nguòi chúng ta đua những quy uóc vào trong 
thế gian để phục vụ cho những nhu cầu khác nhau nhu giao 
tiếp, truyền thừa, xã hội, kinh tế, tình cảm, an ninh, tâm 
linh... 

Ngay cả thân này của chúng ta cũng không phải là của 
chúng ta, chỉ là do chúng ta 'quy định' nó là vậy. Đó chỉ là sự 
quy định của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu sâu 
sát đế tìm ra một cái 'ta' thực chất nằm bên trong nó, thì 
chúng ta đâu tìm ra gì. Đó chỉ là những yếu tố đuợc sinh ra, 
tiếp tục tồn tại trong một thòi gian, rồi chết đi. Tất cả mọi thứ 
trên đòi đều nhu vậy. Không có một thực-chất hay một thực- 
thể nào thực sự gắn bên trong hay đằng sau chúng. Giống 
nhu cái ly này. Đến lúc nào đó nó cũng cũ đi và bể nát, 
nhimg khi nó còn đây thì chúng ta vẫn còn gọi là cái ly, vẫn 
còn lo giữ và sử dụng nó. Nó chỉ là một công cụ đế ta dùng. 
Nó bể thì ta buồn, nhung dù biết truóc sau nó cũng cũ và bể, 
ta vẫn cứ giữ gìn nó kỹ luông lúc này. 

Phật dạy chúng ta nhiều lần phải chánh niệm về bốn 
thứ trợ sinh của chúng ta: Y phục, thức ăn, chô ỏ, thuốc men. 
Đó là bốn thứ trợ giúp các tu sĩ giữ thân này khỏe mạnh để 
tiếp tục tu hành. Khi nào còn sống, chúng ta phải nhò vào 
bốn thứ đó, nhung chúng ta cần nên hiểu biết rõ về chúng. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 77 


Đừng tham nắm, đừng dính chấp vào chúng, đừng khởi sinh 
lòng tham vì chúng. (Đừng nên tham muốn có đủ nhiều y 
phục mới, thức ăn rất ngon, chùa to đẹp, và thuốc men y tế 
hiện đại). 

Quy uóc và sự giải thoát liên quan vói nhau liên tục 
nhu vậy. Dù chúng ta đang sử dụng những thứ do quy uóc 
vì đòi sống, chúng ta cũng không nên đặt lòng tin vào những 
thứ đó là thực. Nếu chúng ta cứ tham muốn hay dính chấp 
vào chúng, khổ đau lại khỏi sinh. Lấy ví dụ về đúng và sai là 
hay nhất ỏ đây. Nhiều nguòi coi cái sai là đúng và coi cái 
đúng là sai, nhung rốt cuộc thì ai biết đuợc cái nào là đúng 
và cái nào là sai? Chúng ta không biết đuợc. Những nguòi 
khác nhau thì có những quy uóc khác nhau về sự đúng và sự 
sai; còn Phật thì không đặt nặng chữ đúng chữ sai là gì, mà 
đặt ra vấn đề là khổ hay không khổ đểhuóng dẫn chúng ta!. 
(Chỗ này nguòi học Phật cần lim ý!). Nếu ai cũng muốn cãi 
nhau về đúng và sai thì cãi cho đến chết cũng không bao giò 
hết. 

(Hàng tỷ nguòi vẫn đang cãi nhau về những điều đúng 
điều sai; hàng trăm quốc gia vẫn đang tranh chấp và chiến 
tranh vói nhau những điều bên này cho là đúng, bên kia cho 
là sai. Hàng tỷ quan điểm đúng và sai về hàng tỷ điều trên 
thế gian đang tồn tạo trên thế gian). Nguòi thì cho là đúng, 
nguòi thì cho sai. (Hàng tỷ những đối thoại nhu vậy bởi 
hàng tỷ nguòi diễn ra trên trái đất này trong một lần mặt tròi 
mọc và lặn. Hâu hết những đối thoại của loài nguòi luôn 
luôn là về đúng và sai). Nhung đích thực, chúng ta chẳng 
biết điều gì là đúng hay sai là gì. (Đúng hay sai chỉ là quy 
uóc thế gian, và nó còn tùy thuộc vào quy uóc của từng 
nguòi, từng nhóm nguòi, từng địa phuong, từng dân tộc, và 
từng mỗi nguòi trong từng mỗi dân tộc đó...), về mặt tu 
hành, để hữu ích và thiết thực, chúng ta có thể nói nôm na 



78 • Thỉên sư Aiahn Chah 


rằng: đỉêu đúng là đĩêu không làm hại mình và không làm hại 
người; và điêu sai là đĩêu ngược lại. Cách nghĩ này là của đạo 
Phật và nó sẽ giúp thỏa mãn mục đích tu tâm tích cực của 
chúng ta. 

Vậy, cuối cùng, tất cả những luật lệ và quy uớc và sự 
giải thoát chỉ đon giản là những pháp. Cái này hon cái kia, 
nhung chúng đi chung vói nhau. Không có gì chúng ta có thể 
bảo đảm cái gì là nhất định nhu vầy, và cái kia là nhất định 
nhu kia; do vậy Phật dạy rằng cứ để yên mọi sự. Cứ coi 
chúng là không chắn chắn, tất cả đều vô thuòng. Cứ vậy, dù 
bạn có thích hay ghét chúng bao nhiêu, hãy luôn nhó rằng 
chúng là không chắn chắn, vô thuòng. 

Dù bất cứ ỏ đâu và khi nào, toàn bộ việc tu hành Giáo 
Pháp của đạo Phật là để đi đến noi kết cuộc là noi không có 
gì. Đó là noi của sự từ bỏ, noi của sự trống không, noi đã đặt 
xuống mọi gánh nặng. Đây là đích đến của việc tu hành theo 
đạo Phật. Chứ việc tu hành không phải để ngồi đó tranh cãi 
về đúng và sai: ví dụ nhu câu chuyện các nhà su ngồi cãi vói 
nhau "Tại sao phuón bay? Tôi chắc là do gió thổi". Nguòi thì 
nói là do phuón động, nguòi thì nói là do gió động. Để cho 
vị su phụ phải nói là do tâm mấy nguòi cãi động. Chẳng bao 
giò kết thúc chuyện tranh biện đúng sai. Cũng giống nhu 
chuyện cãi "Con gà có truóc hay trứng có truóc?", làm sao 
chúng ta biết chắc đuợc mà ai cũng đi cãi qua cãi lại. Chẳng 
có cách nào đi đến một kết luận cho mọi nguòi khác nhau: 
Đó chỉ là tự nhiên. 

Tất cả những điều chúng ta đang nói cũng là những 
quy uóc. Nếu bạn hiểu đuợc những điều này bằng trí tuệ, 
bạn sẽ biết về lẽ thật vô thuòng, khổ và vô ngã. Đây chính là 
tầm nhìn để dẫn đến sự giác ngộ. 

Quý vị biết đó, huấn luyện và chỉ dạy nhiều nguòi vói 
nhiều trình đô hiểu biết khác nhau thì thuc su khó. Môt số 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 79 


người có sẵn những ý tưởng trong đầu, nên khi mình nói họ 
điều gì, họ không chịu tin. Mình nói sự thật cho họ, họ nói đó 
không phải thật. Họ cứ nói họ đúng, mình sai. Cứ như vậy 
không bao giò kết thúc. 

Nếu bạn không biết buông bỏ, khổ sẽ có mặt hoài. Tôi 
có lần kể cho quý vị nghe chuyện bốn người đi vô rừng. Họ 
nghe tiếng gà rừng kêu crọt-crọt. Một người hỏi: "Đó là gà cồ 
hay gà mái vậy?". Ba người kia nói đó là gà mái, nhưng 
ngưòi đó khăng khăng phải là gà cồ. "Gà mái làm sao kêu 
như vậy được?" Ba người kia tiếp tục: "Thì nó có miệng nó 
kêu như vậy, bộ gà mái không có miệng sao?". Họ cứ cãi cày 
cãi cối cho đến khi khô miệng, chảy nưóc mắt vì bực tức, 
nhưng rốt cuộc tất cả họ đều sai. Sai là vì cứ dựa vào quy ưóc 
riêng của mình về gà cồ, gà mái. Ai cũng bảo thủ rằng gà cồ 
phải kêu như vầy, gà mái phải kêu như vậy. Thực ra chỉ là 
gà, gà cồ và gà mái là có họ đặt ra và quy kết cái tiếng kêu 
của mỗi loại họ quy ưóc trong đầu. Và cứ như vậy, họ cứ 
dính theo thế giói. Hãy nhó kỹ điều này. Thực ra chỉ cần 
không chấp gì gà cồ gà mái thì câu chuyện sẽ không rắc rối 
như vậy. 

Trong môi trường thực tại do quy ưóc thì có một bên 
đúng và một bên sai, và không bao giò có sự đồng ý hoàn 
toàn. Cứ tranh cãi cho đến khi khô miệng, chảy nưóc mắt 
(thậm chí thù hận nhau) thì chẳng ích gì. 

Đức Phật dạy không dính chấp. Làm sao chúng ta tu 
tập sự không dính chấp? Đon giản là chúng ta tu tập dẹp bỏ 
sự dính chấp, nhưng sự không dính chấp là rất khó hiểu. Nó 
phải cần có trí tuệ sắc bén để điều tra và thâm nhập vào bên 
trong nó để thực sự đạt đến sự không dính chấp, đạt đến sự 
buông bỏ. 

Hãy nghĩ về điều này, người ta sưóng hay khổ, vui hay 
buồn thực ra không phải do có nhiều hay ít, giàu hay nghèo. 



80 • Thĩên sư Ajahn Chah 


mà là tùy thuộc vào trí tuệ hiểu biết. Tất cả mọi sự phiền não 
đau thuong chỉ có thể đuợc chuyển hóa thông qua trí tuệ, 
thông qua sự nhìn thấy sự thật của tất cả mọi sự trên thế 
gian. 

Do vậy, Đức Phật khuyên chúng ta phải nên điều tra, 
suy xét, quán xét. Chữ 'quán xét' ỏ đây đon giản có nghĩa là 
nỗ lực giải quyết vấn đề khó khổ một cách đúng đắn. Đó là 
việc tu hành của chúng ta. Giống nhu sinh, già, bệnh, chết — 
tất cả mọi thứ trên thế gian đều đi theo tiến trình tự nhiên và 
giống nhau nhu vậy. Phật dạy phải quán xét, phải chánh 
niệm về smh, già bệnh, chết, nhung nhiều nguòi không hiểu 
đuợc lẽ này. "Quán xét chánh niệm cái gì?", họ hỏi lại. Họ 
đuợc sinh ra nhrmg họ không biết sự chết, họ sẽ chết nhung 
họ không biết sự chết. 

Nguòi chuyên cần điều tra về những lẽ thật này thì sẽ 
nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy những lẽ thật đó, nguòi ấy sẽ 
dần dần giải quyết những vấn đề khó khổ. Ngay cả khi 
nguòi ấy vân còn nhiều dính chấp, nhung khi nguòi ấy đã có 
trí tuệ nhìn thấy lẽ 'sinh, già, chết' là lẽ thật và đuòng lối của 
tự nhiên, thì nguòi ấy có thể giải tỏa nhung khó khổ. Chúng 
ta tu học Giáo Pháp chỉ vì mục đích này — chữa trị những khổ 
đau. 

Chỗ này hầu nhu là căn bản của đạo Phật, rõ ràng có 
sinh, già, bệnh, chết; đó là lẽ thật. Sinh là khổ, già là khổ, 
bệnh là khổ, chết là khổ; đó là lẽ thật. Nguòi ta không nhìn 
thấy sự khổ này là sự thật. Nếu chúng ta hiểu biết sự thật, thì 
chúng ta hiểu biết về khổ. 

Sự 'tự ta' trong ý kiến của mình, sự tranh chấp, biện cãi, 
sẽ chẳng bao giò kết thúc. Để làm cho tâm chúng ta đuợc yên 
nghỉ, để tìm thấy sự bình an, chúng ta phải quán xét chánh 
niệm về quá khứ, hiện tại, và những thứ (nghiệp) đã đuợc 
tàng tích trong chúng ta. Cũng giống nhu quán xét về lẽ sinh. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 81 


già, bệnh, chết. Chúng ta làm sao có thể tránh được những 
điều không tránh khỏi đó? Chúng ta vẫn còn lo lắng ít nhiều 
về những điều không tránh khỏi đó (và chắc vân luôn dính 
chấp ám ảnh về những điều đó). Nhưng nếu chúng ta nỗ lực 
điều tra suy xét cho đến khi chúng ta hiểu biết đúng theo sự 
thật, thì tất cả mọi khổ đau sẽ biến dần, bởi chúng ta không 
còn dính chấp hay ám ảnh vào chúng. 

Nếu chúng ta có sự chuyên cần trong tu tập thì khi 
được khen, đó chỉ là lòi khen, nếu bị chê, đó chỉ là lòi chê. 
Chúng ta không cần phản img này nọ vói điều đó, cứ an trú 
ở đây. Vì sao? Bởi chúng ta thấy được nguy co của sự phản 
img này nọ, chúng ta thấy trưóc kết quả của việc phản ứng. 
Chúng ta liên tục ý thức tỉnh giác về sự nguy hiểm của cả lòi 
khen và lòi chê. Thông thường, nếu chúng ta có một trạng 
thái tốt, tâm cũng tốt, chúng ta thấy cả hai đều tốt, chúng ta 
thích. Nếu chúng ta có một trạng thái xấu, tâm cũng xấu, 
chúng ta không ưa thích. Ngay chỗ này là cách tu tập không 
cân bằng, thiếu bình tâm. 

Nếu chúng ta có sự chuyên cần tu tập đủ để hiểu biết 
những trạng thái của chúng ta, và hiếu biết rằng chúng ta 
đang dính mắc vào các trạng thái, thì đó là cách tu tập tốt 
hon. Đó là chúng ta có được sự tỉnh giác, chúng ta biết cái gì 
đang diễn ra, nhưng chúng ta vẫn chưa buông bỏ được. 
Chúng ta nhìn thấy mình đang dmh chấp vào những thứ tốt 
và xấu, và chúng ta biết rõ về điều đó. Chúng ta dính chấp 
theo cái tốt và biết rằng đó không phải là cách tu tập đúng 
đắn, nhưng chúng ta vân chưa buông bỏ được. Nhưng được 
như vậy là cũng tu tập được 50% hay 70% rồi. vẫn chưa giải 
tỏa được, nhưng chúng ta đã biết nếu buông bỏ được thì 
chúng ta sẽ đạt đến sự bình an. Chúng ta tiếp tục quán sát tất 
cả những trạng thái thích và không thích, tham và sân, khen 



82 • Thĩên sư Ajahn Chah 

và chê của chúng ta một cách liên tục. Dù ở trong hoàn cảnh 
nào, tâm lúc nào cũng chuyên cần liên tục như vậy. 

Đối vói những người đòi thế gian, khi họ bị chê bai hay 

chỉ trích họ thực sự bực tức. Nếu họ được khen thì họ vui 

• • • • • • • 

mừng. Nếu chúng ta hiểu biết rõ sự thật của những trạng 
thái khác nhau, nếu chúng ta biết về những hậu quả của việc 
dính chấp theo những sự chê khen, về những sự nguy hiểm 
khi dính chấp vào bất cứ thứ gì, thì chúng ta sẽ luôn nhạy 
cảm về những trạng thái của chúng ta. Chúng ta sẽ biết rằng 
dính chấp theo những trạng thái sẽ thực sự gây ra khổ đau. 
Chúng ta nhìn thấy sự khổ đau, và nhìn thấy sự dính chấp 
chính là nguyên nhân tạo ra khổ đau đó. Chúng ta bắt đầu 
nhìn thấy những hậu quả của việc nắm giữ và dính chấp vào 
những cái tốt cái xấu — đó không phải là hạnh phúc thực sự. 
Dính chấp, tham chấp, ràng buộc không phải là cách hạnh 
phúc. Bởi vậy bây giò chúng ta phải tìm cách buông-bỏ. 

Vậy 'cách buông bỏ' nằm ỏ đâu? Trong nhà Phật, chúng 
tôi nói là "Đừng dính vào thứ gì". Chúng ta không bao giò 
hết nghe về câu này, "Đừng dính chấp vào thứ gì!" Điều này 
có nghĩa là "nắm bắt" hay "bắt kịp", nhưng đừng nắm dính 
hay dính theo nó. Ví dụ như cái đèn pin này. Chúng ta thấy 
nó và nghĩ "Cái gì đây?". Chúng ta nắm nó lên và nhận biết 
đó là đèn pin, rồi chúng ta bỏ xuống lại, không nắm riết nó. 
Chúng ta nắm bắt hay bắt kịp mọi sự theo cách như vậy. (Bắt 
kịp, nhận biết, và buông bỏ). 

Nếu chúng ta không nắm giữ điều gì, vậy chúng ta có 
thể làm gì được? Chúng ta không thể thiền hay làm bất cứ 
điều gì, nên chúng ta phải nắm bắt sự vật trưóc. Nắm bắt 
cũng là tham muốn, phải, đúng vậy, nhimg sau đó dẫn đến 
công hạnh tốt, dẫn đến sự hoàn thiện và đức hạnh, tức là dẫn 
đến ba-la-mật {pãramĩ). Ví dụ, cũng giống như vì có tham 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 83 


muốn đến đây, nên Thầy Jagaro^® đã đến chùa Wat Pah Pong 
này. Trước tiên thầy ấy phải có sự muốn đi. Nếu thầy ấy cảm 
thấy mình không muốn đi đến đây, thầy ấy đã không đi. 
Những người khác cũng vậy, họ đến thăm chùa này vì họ 
muốn đến. Nhimg khi sự tham muốn khởi sinh, chúng ta 
đừng dính chấp vào nó! Vậy quý vị đến, và sau đó quý vị về 
lại... Đây là cái gì? Chúng ta nắm lên, nhìn nó và nhận ra nó, 
"À, đây là đèn pin". Rồi sau đó đặt xuống. Điều này được gọi 
là nắm lấy (nắm bắt, bắt kịp) nhưng không nắm giữ nó luôn, 
không dmh chấp vào nó, không chạy theo nó —chúng ta 
buông bỏ. Nói đon giản hon, chúng ta chỉ nói như vầy: "Biết, 
rồi buông bỏ". Liên tục nhìn, liên tục nhìn thấy và buông bỏ. 
"Cái này, họ nói tốt; cái này, họ nói không tốt"... ta biết, và 
buông bỏ. Tốt và xấu, ta biết hết về nó, nhưng ta buông bỏ. 
Chúng ta không ngu dại dính chấp (nắm giữ, dính chặt, ràng 
buộc, chạy theo, dính theo) mọi thứ mọi sự, nhưng chúng ta 
chỉ nắm 'bắt nó' (bắt kịp, nhận biết kịp) chúng bằng trí tuệ. 
Chúng ta phải thực hành một cách chuyên cần, ổn định như 
vậy. Thực hành như vậy trong mọi tư thế. Cứ làm cho tâm 
biết (nhận biết, thấy) mọi sự theo cách như vậy, rồi cứ để yên 
cho trí tuệ khỏi sinh. Khi tâm đã có trí tuệ thì còn muốn tìm 
gì khác nữa bây giò? 

Chúng ta phải quán xét về cái chúng ta đang làm. 
Chúng ta đang sống ỏ đây vì lý do gì, chúng ta đang làm việc 
để làm gì? ở đòi người ta làm để có được này được nọ, 
nhimg những nhà sư dạy những điều sâu sắc hon. Và chúng 
tôi làm điều gì cũng không phải để được trả công hay để cầu 
được gì. Người thế tục làm việc vì họ muốn có thứ này thứ 
nọ (tiện nghi, nhà cửa, tài, sắc, danh, quyền...), nhưng Phật 


25 [Sư Jagaro, Tỳ kheo người ưc, là phó trụ trì chùa Wat Pah Nanachat, 
người đang dẫn đoàn Tăng Ni và Phật tử đến viếng thăm chùa Wat Pah Nah 
Pong và tất cả đang ngồi nghe thầy Ajahn Chah thưyết pháp bài này.] 



84 • Thĩên sư Ajahn Chah 


thì dạy người đi tu làm việc gì vì nên làm, làm việc để nên 
việc, chúng tôi không đòi hỏi được gì từ việc làm của mình. 

Nếu chúng ta luôn làm bất cứ việc gì vì quyền lợi thì 
điều đó sẽ dẫn đến khổ. Hãy tự mình thử mà coi! Ngay cả 
nếu bạn muốn làm cho tâm bình an do vậy bạn ngồi thiền và 
cố gắng làm cho tâm bình an—bạn sẽ khổ!. Hãy thử làm đi 
mà coi! Cách của chúng tôi thì khác hon, thanh tịnh hon. 
Chúng tôi cũng muốn ngồi thiền để làm cho tâm bình an, 
nhimg sau cái muốn đó chúng tôi buông bỏ; chỉ thiền và 
buông bỏ, và tiếp tục buông bỏ. 

Có một số người Bà-la-môn vào thòi Phật còn sống, ta 
thấy họ cố tình muốn cắt bỏ tham muốn: họ có tham muốn 
trong tâm, và họ cố cắt bỏ tham muốn. Hành động đó không 
giúp gì để chuyển hóa khổ, bởi vì họ làm vậy là do tham 
muốn (tham muốn cắt hết tham dục và được giải tỏa). Ban 
đầu chúng tôi tu tập cũng vói tham muốn đó trong tâm; sau 
đó chúng tôi tiếp tục tu tập, nhimg không phải cố tâm đạt 
được điều tham muốn đó. Chúng tôi cứ tu tập cho đến lúc tu 
không phải để đạt được điều gì cả, chúng tôi chỉ tu tập để 
buông bỏ, tu tập vói sự buông bỏ. 

Đây là điều chúng ta phải tự mình suy xét và nhìn thấy 
cho mình, chỗ này rất sâu sắc. Có lẽ chúng ta đi tu vì muốn 
đạt đến Niết-bàn—nhưng vì lẽ đó, chúng ta sẽ không thể đạt 
đến Niết-bàn! Tham muốn được bình an là điều tự nhiên, 
nhimg đích thực thì điều đó lại không đúng. Chúng ta phải 
tu tập vói sự không mong cầu bất cứ thứ gì. Nếu chúng ta 
không mong muốn bất cứ thứ gì, thì chúng ta sẽ đạt được gì? 
Chúng ta không đạt gì cả! Bất cứ thứ gì ta đạt đắc là nguyên 
nhân của khổ, do vậy chúng ta nên tu tập vói tinh thần 
không mong cầu đạt được gì cả. 

Chỗ mày được gọi là sự 'Tàm cho tâm trống không". Nó 
trống không, nhimg vẫn còn việc phải làm. Sự trống không 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 85 


này ít người hiểu được, chỉ có ai chứng đạt đến nó thì mới 
nhìn thấy nó có là gì, có giá trị gì. Không phải là sự trống 
không vì không có hay không chứa bất cứ thứ gì, mà đó là sự 
trống không nằm bên trong tất cả mọi thứ quanh đây. Giống 
như cái đèn pin này: chúng ta nên nhìn nó là trống không; 
bởi sự trống không (tánh không) nằm bên trong đèn pin. 
Không phải là sự trống không mà chúng ta không nhìn thấy 
gì, không phải vậy. Người nào hiểu nghĩa sự trống không 
như vậy là hoàn toàn sai. Chúng ta phải nên hiểu rõ sự trống 
không nằm bên trong mọi thứ đang ỏ đây. 

Những người còn đang tu tập vói thái độ mong cầu hay 
chứng đắc gì đó thì cũng giống như những ngưòi Bà-la-môn 
ngày xưa muốn hy sinh tham muốn để đạt được một cái gì 
khác. Cũng giống như những người đến gặp tôi để xin tôi rắc 
'nưóc thánh' lên họ. Tôi hỏi họ "Tại sao các anh chị muốn 
'nưóc thiêng' này?". Họ trả lòi rằng họ muốn được sống 
hạnh phúc và sung túc và không bị bệnh đau. Vậy đó, cứ 
kiểu như vậy thì chẳng bao giò vượt qua khổ đau được. 

Cách thế gian là làm gì cũng có lý do, cũng vì lợi ích nào 
đó, nhimg đạo Phật là làm những việc tốt thiện mà không 
cần phải được gì. Thế gian chỉ hiểu mọi thứ theo kiểu nhân 
quả, nhưng Phật thì dạy chúng ta phải làm những thứ để 
vượt qua và vượt trên nhân quả. Trí tuệ của Phật là vượt trên 
nhân, vượt trên quả; vượt trên sinh, vượt trên tử; vượt trên 
khổ, vượt trên sưóng. 

Hãy nghĩ về điều đó... đó là chỗ không noi nào để an 
trú, đó là không trụ chô nào. Chúng ta sống trong cái 'nhà'. 
Để xuất gia khỏi nhà và đi đến một noi 'không nhà'... thì 
chúng ta không biết cách làm, bởi chúng ta đã quen ỏ trong 
'nhà', chúng ta đã luôn luôn sống sự trỏ thành, vói sự dính 
chấp. Nếu chúng ta không dính chấp, chúng ta không biết 



86 • Thĩên sư Ajahn Chah 


làm gì khác. (Chúng ta đã quen sống với tất cả mọi dính chấp 
từ bao kiếp rồi). 

Rồi thì, mọi người cũng không thích đi đến Niết-bàn, 
bởi chẳng có gì ở đó, không có gì cả. Nhìn lên trần nhà và 
nhìn xuống nền nhà ngay đây. Cái cao nhất là mái nhà, đó là 
điều tối cao nhất, đó là thứ 'bất biến, bất diệt'(!). Cái thấp 
nhất là nền nhà, và đó là một cái 'bất biến, bất diệt' nữa. 
Nhưng bên giữa mái nhà và nền nhà thì không có chô nào để 
đimg, để trụ, hay để bám gì cả. Chúng ta có thể đứng trên 
mái nhà hay trên nền nhà, nhưng không thể đimg ở giữa 
khoảng không. Noi mà không có chỗ để đứng hay bám trụ 
chính là là noi có sự trống không; và Niết-bàn chính là chỗ 
trống-không này. 

Mọi người nghe thấy điều này họ hoi ngại và lùi lại, họ 
không muốn đi tói. Họ sợ rằng sẽ không còn gặp lại con cái, 
anh em, họ hàng của mình nữa. Bởi do vậy, nên khi mọi 
người chúc phúc cho các Phật tử tại gia, tất cả đều muốn 
chúc rằng: "Chúc anh chị được sống thọ, được đẹp đẽ, sung 
sưóng và mạnh giỏi". (Chúc vậy người ta mói vui; chứ chúc 
mau mau đi đến chỗ "trống-không" kia thì họ bực tức, nghĩ 
là xui xẻo, hoặc nghĩ mình ác ý!). Đầu năm, cuối năm mà 
chúc như vậy họ mừng lắm, nên cảm on lia lịa và đáp lại 
"sãdhu!" {Lành thay!). Nếu chúng ta nói gì gì về chỗ "trống- 
không" thì họ không muốn nghe đâu, họ đã quen dính vói 
những thứ mà họ cho là 'chắc chắn, bất biến, bất diệt' như cái 
mái nhà và nền nhà kia. 

Vì không hiểu nổi, họ làm như không biết. Bạn có bao 
giò thấy một người già sụ vói một làn da tưoi đẹp chưa? Bạn 
có bao giò thấy một người già mà sức mạnh như lực sĩ hoặc 
luôn luôn sung sưóng chưa? Vậy đó, vậy mà họ cứ chúc 
nhau là "Sống thọ, đẹp đẽ, sung sưóng và mạnh giỏi". (Đã 
nhiều tuổi là phải già đi, xấu đi, yếu đi và khổ sỏ vói mọi tư 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 87 


thế, chứ sao sung sướng được!). Họ muốn vậy chẳng khác 
nào những Bà-la-môn kia tu tập vói mong cầu được chứng 
đắc theo tham muốn mình vậy. Điều đó là không được. 

Trong tu tập chúng ta không nên ép mình vào một 'sỏ 
nguyện' hay một 'trách nhiệm' nào cả, tức là chúng ta tu tập 
không phải là để phải đạt được hay đạt đến điều gì. Chúng 
ta không muốn gì hết. Nếu chúng ta còn muốn thứ gì thì thứ 
đó vẫn còn đâu đó mà, lo gì cho vội. Chỉ cần làm cho cái tâm 
bình an và làm xong tốt việc tu tập. Nhưng ngay cả khi tôi 
nói đến như vầy quý vị cũng không thấy thích, bởi vì quý vị 
vẫn còn muốn được "sinh" lại. 

Tất cả những người tại gia nên gần gũi vói các Tăng Ni 
để nhìn học cách tu tập từ họ. Gần gũi Tăng Ni là gần gũi vói 
Phật, là gần gũi vói Giáo Pháp. Phật đã nói: "Này Ananda, 
phải tu tập nhĩêu, phải phát triển sự tu tập! Ai mà nhìn thây Giáo 
Pháp là thây ta, và ai nhìn thây ta là thây Giáo Pháp". 

Mà Phật ở đâu? Chúng ta thường nghĩ rằng Phật đã mất 
rồi, nhimg thực ra Phật chính là Giáo Pháp, là Sự Thật. Một 
số người thích nói rằng: "Ô, nếu tôi được sinh ra thòi có Phật 
thì chắc tôi đã lên đến Niết-bàn rồi". Chỉ có ngưòi ngu dốt 
mói nói như vậy. Phật vân còn ỏ đây. Dù ai có sống hay chết 
thì sự thật và chân lý vẫn còn ỏ đây. Chân lý thì không bao 
giò ròi khỏi thế gian, nó luôn luôn có mặt ỏ mọi lúc mọi noi. 
Cho nên, dù Đức Phật lịch sử có được sinh ra hay không, 
hoặc còn sống hay chết, hoặc dù ai có hiểu biết hay không 
biết, thì chân lý và sự thật vẫn luôn có mặt ỏ đó. 

Do vậy chúng ta nên gần gũi vói Phật, chúng ta nên 
hưóng vào và tìm thấy Giáo Pháp. Khi chúng ta tói được 
Giáo Pháp, chúng ta sẽ tói được Phật; nhìn thấy Giáo Pháp là 
nhìn thấy Phật, và tất cả mọi nghi ngò sẽ tan biến. 



88 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Để so sánh, lấy ví dụ thầy giáo Choo. Trưóc kia thây ấy 
không phải là thây giáo. Sau khi ông ấy học qua nhiều 
truòng lóp thì ông ấy trỏ thành thây giáo Choo. ông ấy trỏ 
thành thây giáo vì đã học thành công qua những chuông 
trình học bắt buộc, đó là chuông trình su phạm để tạo ra các 
thây cô giáo. Khi thây giáo Choo chết đi, thì chuông trình 
học đó vân còn, ai học qua chuông trình su phạm đó đều có 
thể trỏ thành thây giáo. Chuông trình su phạm đó vẫn còn, 
cũng giống nhu chân lý hay Sự Thật. Sự hiếu biết về sự thật 
giúp Đức Phật trỏ thành Phật. 

Do vậy, Phật vẫn còn đây. Ai thực hành Giáo Pháp và 
nhìn thấy Giáo Pháp là nhìn thấy Phật. Thòi bây giò mọi 
nguòi đều ngó ngẩn, cứ đoán non đoán già Đức Phật đang ỏ 
đâu, chẳng biết đoán mò vậy để làm gì; họ không biết Phật 
đang ỏ đây. Nhiều nguòi nói "Nếu tôi đuợc sinh ra vào thòi 
có Đức Phật, chắc chắc tôi đã là đệ tử Phật và tu hành ngon 
lành và đã giác ngộ". Đó là lòi của kẻ ngu dốt và nói dóc. 

Này các thây, đừng bao giò nghĩ rằng mình sẽ bỏ y 
hoàn tục sau ba tháng Mua này. Đừng bao giò nghĩ nhu vậy! 
Có những giây khắc ý nghĩ 'ma ám' này có thể khỏi sinh 
trong tâm, giống nhu ta phải giết ai đó vậy. Cũng nhu vậy, 
chỉ cần nửa giây tích tắc một ý nghĩ có thể xô vào trong tâm 
bạn mãi mãi, và bạn đã trỏ thành nhu vậy. 

Và đừng nghĩ rằng các thây phải thọ giói vào chùa một 
thòi gian lâu thì mói có thể thiền đuợc. Sự tu tập đúng đắn 
nằm ngay trong khoảng khắc chúng ta đang tạo nghiệp 
{kamma). Ngay trong một khắc, một ý nghĩ (tâm) xấu ác khỏi 
sinh... truóc khi mình biết mình đã dính vào nghiệp nặng. 
(Sự trỏ thành và sự tạo nghiệp là nhanh nhu vậy đó). Và 
cũng tuong tự nhu vậy, tất cả những vị đệ tử của Đức Phật 
đã tu hành trong một thòi gian dài, nhimg thòi gian để họ 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 89 


chứng đạt giác ngộ chỉ xảy ra trong vòng một khoảng khắc ý 
nghĩ, trong một sát-na tâm. 

Do vậy, mong quý thầy đừng chểnh mảng, đừng 'lo 
tâm', dù trong những việc nhỏ nhặt. Hãy cố gắng tu tập, hãy 
cố gần gũi vói các Tỳ kheo, vói Tăng đoàn, quán xét chánh 
niệm về mọi thứ, rồi sau đó các thầy sẽ hiểu về các tăng. Nói 
nhu vậy là quá đủ rồi phải không quý vị? Hoi trễ rồi, có một 
số thầy sắp buồn ngủ kìa. Phật dạy không nên tiếp tục dạy 
Giáo Pháp cho những nguòi đang buồn ngủ. 



59 

Chánh Kiến—Nơi Mát Lành 


90 • Thĩên sư 


Aịa 


^^Việc tu tập Giáo Pháp là đi ngược lại với những thói 
quen (thói tâm) của chúng ta, đó là sự thật thì đi ngược lại 
với ý muốn (tham muốn, dục vọng) của chúng ta, do vậy rất 
khó tu tập. Có những thứ chúng ta hay nghĩ là sai thì nó lại 
là đúng, có thứ ai cũng nghĩ là đúng thì là sai. Tại sao có điều 
này? Bởi tâm chúng ta vẫn còn trong bóng tối, chúng ta 
không thấy được Sự Thật. Chúng ta không biết rõ sự thật, 
nên thường thì chúng ta cũng bị lừa bởi những lòi nói dối 
của người đòi. Người đòi thường nói sai thành đúng, và 
chúng ta nghe theo; họ nói đúng thành sai, và chúng ta tin 
theo. Bởi chúng ta chưa phải là người thầy của chính mình. 
Những trạng thái thì giả lừa chúng ta liên tục. Chúng ta 
không nên lấy tâm này và những ý kiến của nó (tâm ý) 
hướng dẫn chúng ta, bởi tâm này vẫn chưa hiểu biết sự thật. 

Nhiều người không bao giò muốn nghe người khác, 
nhimg đó không phải là cách của một người trí khôn. Người 
khôn ngoan lắng nghe mọi thứ. Ai muốn lắng nghe Giáo 
Pháp thì phải biết lắng nghe mọi thứ dù đó là thứ mình thích 
hay không thích, và khi lắng nghe chứ không mù quáng tin 
theo hay không tin theo. Khi nghe chúng ta nên đứng giữa 
lằn đúng-sai, đừng vội ngã theo bên nào. Hãy lắng nghe và 
suy xét, điều tra giúp làm khỏi sinh ra sự nhận biết đúng 
đắn. 

Một người khôn ngoan thì nên suy xét chánh niệm và 
tự mình nhìn thấy sự nhân-quả trước khi tin vào điều mình 


[Giảng cho các Tỳ kheo và sa-di tại chùa Wat Pah Nanachat trong Mùa 
Mưa Kiet Hạ 1978] 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 91 


đã nghe. Ngay cả khi người thầy nói sự thật, đừng vội tin 
ngay, bởi ta chưa tự thân trải nghiệm hay hiểu biết về vấn đề 
đó. 

rin A.'. ’> "ị ' t 4-'^ ^ ? . A. • ~ A rr^ ^ 

Tat cá chúng ta đều vạy, cá tôi cung vạy. Tôi tu tạp 

trước quý vị, tôi nhìn thấy trước nhiều điều giả lừa. Ví dụ 
như câu người ta hay nói "Tu kiểu này rất khó, thật là khó". 
Tại sao khó? Chỉ là tại vì chúng ta nghĩ nó khó, chúng ta có 
cách nhìn sai lầm. 

Trước kia tôi sống chúng với các tăng khác, tôi không 
cảm thấy ổn. Tôi bỏ đi vô rừng và lên núi, xa lánh khỏi chỗ 

đông người, cách xa các tăng và sa-di. Tôi nghĩ rằng họ 

không giống tôi, họ không tu tập siêng năng bằng tôi. Họ trì 
trệ. Người này như vầy, người kia như vậy. Tôi cứ nghĩ 
trong đầu như vậy nên lúc nào cũng rối tung, lúc nào cũng 
muốn trốn chạy khỏi họ. Nhưng dù tôi có sống vói họ hay 
sống một mình, tôi cũng chẳng được bình an. Sống vói đông 
người tôi không vừa lòng, sống một mình tôi cũng không 
vừa lòng. Tôi nghĩ sự bất mãn này là do họ, do những trạng 
thái của tôi, do noi tôi ỏ, do thức ăn, do thòi tiết, do này, do 
nọ. Tôi cứ liên tục đi tìm chô nào đó cho vừa lòng mình. 

Là một khất sĩ khổ hạnh {dhutangay^ nay đây mai đó, tôi 
cứ tiếp tục đi, nhưng mọi sự vân không ổn, vân không an 


27 [Chữ 'dhutanga' có nghĩa là tu sĩ khất thực khổ hạnh; giống chữ 'Thudong' 
trong tiếng Thái. Tu sĩ dạng này nhận sống tuân giữ theo thêm 13 Giói Tu 
Khô Hạnh hay 13 hạrữi Đầu-Đà (HV). Họ thường đi du hàrữi noi này noi 
khác (đi bộ) tìm noi yên tĩnh đê thiền tập hoặc tìm học ở rữiíêu sư thầy, và 
bản thân sự du hành khô hạnh cũng chírữi là sự tu tập.] 

Dhuta-: từ bỏ, -anga: trạng thái tâm. 13 điều đó không có nghĩa là hàrữi xác 
cực đoan, chúng chỉ giúp sống giản dị, giảm thiểu sự ràng buộc, giảm thiểu 
tính thèm muốn (về những việc ăn, uống, ngủ, nghỉ...). 13 điều này là không 
bắt buộc và không được ghi trong Gioi Luật Tỳ kheo của Luật tạng. Nhưng 
chính Phật đã đưa ra 13 pháp tu này đê các tu sĩ tùy chọn nhằm mục đích 



92 • Thĩên sư Ajahn Chah 


lòng. Do vậy tôi đã suy xét: "Tôi có thể làm gì để mọi sự vừa 
lòng?" Sống với nhiều nguời tôi cũng không thấy ổn, sống 
một mình cũng không dễ chịu. Ý do là sao? Tôi không nhìn 
ra lý do. Tại sao tôi luôn bất mãn? Bởi vì tôi có cách nhìn sai 
lạc, chỉ vậy thôi. (Mọi thứ điều do cách nhìn). Bởi tôi vẫn còn 
dính vào những pháp sai lệch. Đi đâu tôi cũng không vừa 
lòng, cứ nghĩ: "ở đây không tốt, ỏ đó không tốt...", vân vân 
và vân vân. Tôi trách nguòi. Trách tròi mua, tròi nắng. Trách 
tròi nóng, tròi lạnh. Trách đủ thứ! Cứ nhu con chó khùng. 
Nó gặp đâu cắn đó, vì nó khùng. Khi tâm chúng ta nhu vậy 
thì sự tu hành của chúng ta chẳng bao giò ổn thỏa. Hôm nay 
thấy tốt, ngày mai thấy không tốt. Cứ nắng mua nhu vậy 
suốt ngày này ngày khác. Cứ nhu vậy chúng ta chẳng bao 
giò có đuợc sự hài lòng hay bình an. 

Có lần Phật nhìn thấy một con chó rừng. Nó chạy ra 
khỏi rừng, đimg lại, rồi chạy vào lùm cây, rồi chạy ra lại, 
đimg lại, rồi lại chạy vào hang đất, rồi lại chạy ra đimg, đimg 
rồi lại nằm xuống, nằm xuống rồi lại bật dạy, rồi chạy đi, 
chạy lại, chạy ra, chạy vô, không một chút ngừng nghỉ. Con 
chó bị ghẻ lỏ đang ăn sâu vào da thịt của nó, nên nó rất khó 
chịu, đau nhức, ngứa ngáy, quá khổ sỏ. Do vậy nên nó đứng, 
đi, nằm, ngồi, chạy, lũi vô hang...đều thấy khó chịu và khổ 
sỏ. 

Phật nói rằng: "Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy con 
chó rừng buổi chiều nay không? Đứng nó bị khổ sỏ, ngồi nó 
bị khổ sỏ, chạy nó bị khổ sỏ, nằm nó bị khổ sỏ. Dù ỏ trong 
rừng, duói bụi cây, trong hang đất nó đều khổ sỏ. Nó bực 
tức vì đứng làm nó đau khổ, nó bực tức vì ngồi làm nó đau 
khổ, nó bực tức vì chạy và vì nằm làm nó đau khổ; nó tức cái 
cây, cái bụi và hang đất. Thực ra vấn đề khó khổ không phải 


kiềm chế nhanh hơn những tham dục của mình và giúp cho sự tu tập mau 
hiệu quả hơn. (Quý vị đọc thêm riêng về 13 Giới Tu Khô Hạnh này). 




Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 93 


ở chỗ những thứ đó. Mà do con chó bị ghẻ lở. vấn đề khó 
khổ là chỗ ghẻ lỏ". 

Chúng ta là những ngưòi đi tu cũng như con chó rừng. 
Sự bất hài lòng, sự bất mãn, sự khó ỏ của chúng ta chỉ là do 
cách nhìn của chúng ta mà thôi. Bởi chúng ta chưa tu tập 
kiềm chế các giác quan, nhưng cứ đi đỗ thừa cho những thứ 
bên ngoài. Dù chúng ta đang sống ỏ chùa Wat Pah Pong này, 
sống ỏ Mỹ hay ỏ Anh thì chúng ta cũng không vừa lòng. Dù 
có đi đến ở chi nhánh nào của Wat Pah Pong thì chúng ta 
cũng không thấy ổn để tu. Bởi chúng ta vẫn còn cách nhìn sai 
lạc trong tâm. Dù có đi đâu cũng thấy không ổn, cũng bất 
mãn, chán chường noi đó. 

Như con chó, nếu chỗ ghẻ lỏ được trị lành thì nó sẽ hài 
lòng khi đứng, đi, chạy, nằm; chúng ta cũng tưong tự vậy, 
nếu có cách nhìn đúng đắn thì ở, đi, hay đến đâu ta cũng hài 
lòng, vui sống. Tôi đã suy xét về điều này rất nhiều và đã chỉ 
rất nhiều cho quý vị, bởi chô này rất quan trọng cho cuộc 
sống tu hành. Nếu chúng ta hiểu biết các sự thật khác nhau, 
chúng ta sẽ đi đến hài lòng. Dù nóng hay lạnh chúng ta cũng 
hài lòng, dù ỏ vói nhiều người hay ít người chúng ta vẫn hài 
lòng. Sự hài lòng không tùy thuộc vào bao nhiêu người xung 
quanh, mà tùy thuộc vào cách nhìn đúng đắn của chúng ta. 
Nếu chúng ta có chánh kiến thì dù ở đâu chúng ta cũng biết 
hài lòng. 

Nhưng hầu hết chúng ta đều có tà kiến. Giống như con 
giòi—noi nó sống là bẩn thỉu, thứ nó ăn là bẩn thỉu... nhưng 
noi đó và thứ đó lại thích hợp vói nó. Nếu chúng ta lấy cây 
hất nó ra khỏi đóng phân cứt bẩn thỉu đó, nó sẽ cố hết sức để 
bò trỏ lại đóng phân đó. Cũng giống như khi các sư thầy dạy 
chúng ta cách nhìn đúng đắn, thanh tịnh. Chúng ta thấy khó 
nghe, thấy ngược ngạo, cảm thấy khó chịu. Chúng ta cứ 
muốn quay lại vói 'đóng phân' cố hữu của mình, bởi vì 



94 • Thĩên sư Ajahn Chah 


chúng ta đã quen với những điều chấp thủ. Tất cả chúng ta 
đều là vậy. Chừng nào chúng ta chua nhìn ra những hậu quả 
của những cách nhìn sai lầm (tà kiến) thì chúng ta càng khó 
rời bỏ chúng, và sự tu tập sẽ còn rất khó khăn. 

Nơi an trú đúng đắn của các tu sĩ, nơi mát lành, chính là 
chỗ chánh kiến. Chúng ta không nên tìm kiếm chỗ khác. 

Do vậy, ngay cả khi các thầy không vui thì cũng chẳng 
sao, sự không vui đâu có chắc chắn. Sự bất hạnh đâu phải là 
'ta'? Đâu phải bất hạnh là thứ bất thay đổi? Đâu phải nó là 
thực tại cố định? Tôi không thấy nó là gì cả. Cảm giác không 
vui hay bất hạnh chỉ là một sự thoáng qua và biến mất. Hạnh 
phúc cũng vậy, cũng chỉ là thoáng qua và phù du. Cảm giác 
hạnh phúc đâu có gì là bền chắc? Nó đâu phải là một thực 
thể hay một thực tại cố định đâu? Nó chỉ đơn giản là cảm 
giác có đó và biến mất. Tình yêu thuơng cũng khởi lên rồi 
biến mất. Đâu có gì chắc chắn hay ổn định trong cảm giác 
yêu thuơng, ghét bỏ hay thù hận? Không có cảm giác nào là 
một thứ bất biến và chắc chắc hết, nó chỉ là những cảm tuởng 
phát sinh trong tâm và sau đó tắt đi. Chúng liên tục giả lừa 
chúng ta, thực ra mọi thứ đều không có gì chắc chắn. Giống 
nhu Phật đã nói, cảm giác bất hạnh khởi sinh trong chốc lát, 
sau đó nó cũng biến đi. Khi bất hạnh biến mất thì cảm giác 
hạnh phúc khởi sinh, rồi sau đó cũng biến mất. Khi hạnh 
phúc biến đi, cảm giác bất hạnh lại khởi sinh... và cứ nhu 
vậy. (Vui buồn, suớng khổ, vừa lòng bất mãn, thích chán... 
liên tục liên tục trong tâm chúng ta trong suốt thời gian 
sống). 

Rốt cuộc chúng ta có thể nói rằng—ngoài sự khổ của 
"sinh, sống, già, chết" ra, chẳng có gì khác. Chỉ nhu vậy. Sự 
sống chỉ có nhu vậy. Nhung chúng ta là những kẻ ngu mờ vô 
minh cứ liên tục chạy theo theo bám víu vào sự "sinh, già, 
bệnh chết" đó. Chúng ta chua nhìn thấy sự thật của nó, đó là 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 95 


nó luôn luôn thay đổi. Nếu chúng ta chỉ cần hiểu đuợc lẽ thật 
này thì chúng ta đâu cần phải suy nghĩ nhiều, và chúng ta có 
đuợc nhiều trí tuệ. (Nếu hiếu đuợc mọi thứ đều luôn thay 
đổi, ta đâu cần phải bực bội, khó ở, bất hạnh ở bất cứ nơi 
nào). Nếu chúng ta không hiểu lẽ thật đó, thì chúng ta chỉ 
liên tục có toàn những suy nghĩ chứ không có trí tuệ— và có 
lẽ chẳng có chút trí tuệ nào cả! Không có trí tuệ gì nếu chúng 
ta vẫn chua nhìn thây những hậu quả nguy hại từ những 
hành động sống (nghiệp) của chúng ta từ truớc đến nay. 
Tuơng tự, chẳng có trí tuệ gì cho đến khi chúng ta nhìn thấy 
những kết quả lợi lạc của việc tu tập và từ đó bắt đầu huớng 
tâm theo huóng 'tốt thiện'. 

Nếu chúng ta chặt khúc cây và quăng xuống sông, khúc 
cây đó không bị chìm, không bị mục, không bị dạt vào hai 
bên bờ, mà nó chắc chắc sẽ trôi ra biển. Sự tu tập của chúng 
ta có thể so với điều này. Nếu chúng ta tu tập theo lời huớng 
dẫn của Đức Phật, tu tập theo đạo một cách chánh thẳng, thì 
chúng ta có thể vuợt qua hai điều. Hai điều là gì? Đó là hai 
cực đoan mà Phật đã dạy là không phải cách của nguời tu 
thiền đúng đắn. Hai cực đoan đó là chạy theo dục lạc và dấn 
thân vào hành xác khổ hạnh. Hai đó nhu hai bờ sông. Bên lỡ, 
bên bồi. Một bên dòng chảy thích, một bên dòng chảy ghét. 
Một bên là vui suớng khoái lạc, một bên là khổ hạnh hành 
xác. 'Khúc gỗ' là tâm này. Khi nó 'trôi theo dòng sông' nó 
'dạt' qua bên lỡ bên bồi, nó trải nghiệm suớng và khổ. 
Nhung nếu tâm không dính vuớng vào bên suớng hay bên 
khổ thì nó sẽ đi ra đuợc 'biển lớn' Niết-bàn. Quý vị nên nhìn 
ra rằng: chẳng có gì khác ngoài sự khổ và suớng khởi sinh và 
biến mất. Nếu quý vị không dính chấp suớng khổ, thì quý vị 
đang đi đúng đắn trên con đuờng đạo, đang là một nguời tu 
thiền đích thực. 



96 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Đây là giáo lý của Đức Phật. Sướng, khổ, thích, ghét... 
đơn giản được thiết lập trong tự nhiên theo quy luật thường 
hằng của tự nhiên. Người có trí không dính theo những sự 
sướng, khổ, thích, ghét...đó; người ấy không dính mắc vào 
chúng. Đây chính là tâm buông bỏ mọi tham thích về khoái 
lạc và ý muốn về khổ hạnh. Không chạy theo cực đoan 
sướng, cũng không chạy theo cực đoan hành khổ. Đây là 
cách tu tập đúng đắn. Cũng giống như khúc gỗ không bị 
vướng vào bên bồi và bên lỡ để cuối cùng trôi ra biển lớn, 
khi tâm này không bị dính mắc vào hai cực đoan sướng và 
khổ thì chắc chắn sẽ đạt đến bình an. 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 97 


60 

Vài Lời Cuối 

{cho Quyển 3) 


^®Quý vị có biết việc nói nghe như vầy đến khi nào kết 
thúc? Hay chúng ta cứ phải học miết như vầy?...Hay đến lúc 
nào đó phải ngừng lại?...Nghe học như vầy cũng không sao, 
nhimg đó chỉ là sự học bề ngoài. Còn sự học bên trong là 
chúng ta phải học từ mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, 
thân này và tâm này. Đó mói là cái học thực sự. Sự học qua 
sách vỏ chỉ là học bề ngoài, học hoài cũng không kết thúc, rất 
khó để đi đến đâu. 

Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều gì xảy ra? Khi tai, mũi 
và lưỡi trải nghiệm âm thanh, mùi hưong và mùi vị, điều gì 
xảy ra? Khi thân và tâm tiếp xúc vói sự chạm xúc và những 
trạng thái của tâm, những phản ứng nào xảy ra? vẫn còn 
tham, sân, si ỏ đó không? Chúng ta có đang bị lạc theo 
những hình sắc, âm thanh, mùi hưong, mùi vị, chạm xúc và 
những trạng thái của tâm hay không? Đó là sự học bên trong. 
Học như vậy sẽ có chỗ kết thúc, có chỗ thàrủi tựu. 

Nếu chúng ta cứ học suông mà không thực hành thì 
chúng ta chẳng được kết quả gì. Cũng giống như ngưòi nuôi 
bò. Buổi sáng lùa bò ra đồng, buổi chiều lùa bò về chuồng — 
nhrmg ông ta chẳng bao giò uống sữa bò. Học hỏi là đúng, 
nhrmg đừng học suông bề ngoài như vậy. Bạn phải nên vừa 
nuôi bò vừa uống sữa bò — (vừa học vừa thụ hưởng được lợi 
lạc từ việc học đó). Bạn phải vừa học vừa thực hành thì mói 
có được kết quả tốt nhất. 


[Bài này được trích trong bài thuyết giảng của sư Ajahn Chah ở Anh Qưốc, 
nói cho các đệ tử gốc Âư Mỹ vào năm 1977]. 



98 • Thĩên sư Ajahn Chah 


Tôi muốn giải thích thêm chỗ này. Giống như một 
người nuôi gà, nhưng ông ta không thu lấy trứng gà. Chỉ lấy 
phân gà! Coi lại, đừng để mình đang làm điều gì như vậy! 
Điều này có nghĩa là chúng học kinh sách cho nhiều nhimg 
chẳng biết cách nào phòng trừ những ô nhiễm, chúng ta 
chẳng biết cách nào 'tống khứ' tham, sân, si ra khỏi tâm 
chúng ta. Học mà không hành, không biết 'từ bỏ', thì chẳng 
mang lại kết quả gì. Những người như vậy tôi thường ví như 
người nuôi gà mà không thu được tnmg mà chỉ thu được 
phân gà. 

Vì chỗ đó nên Đức Phật muốn chúng ta học những lòi 
kinh, rồi sau đó từ bỏ những hành động (nghiệp) xấu ác tạo 
ra bởi thân, ý, miệng; tu dưỡng tính thiện lành trong những 
hành động, ý nghĩ và lòi nói của chúng ta. Giá trị thực con 
người là đi đến những kết quả thông qua tu tập hành động, 
lòi nói và ý nghĩ. Nếu chúng ta chỉ nói nhimg hành động 
khác đi thì điều đó là chưa được. Nếu chỉ hành động tốt 
nhimg tâm vân chưa thiện lành thì vân chưa xong. Phật dạy 
chúng ta phải tu dưỡng tính thiện lành trong thân, miệng, ý; 
tu dưỡng những hành động tốt lành, những lòi nói tốt lành 
và những ý nghĩ tốt lành. Đó là kho báu của con người. Việc 
học và hành phải đều tốt song song. 

Con đường Bát Chánh Đạo là con đường tám phần, là 
con đường để tu tập. Tám chẳng khác gì hon là chính cái 
thân này: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một lưỡi và một thân. 
Đây chính là đạo. Và tâm chính là cái đi theo con đường đạo. 
Do vậy, cả việc học và hành đều nằm ngay bên trong thân, 
lòi nói và tâm ý của chúng ta. 

Các thầy có bao giò thấy kinh điển có chỗ nào nói về 
điều gì quan trọng hon ngoài thân, ý, miệng hay không? 
Kinh điển của Phật chỉ dạy về những chỗ này, không gì khác. 
Những ô nhiễm sinh ra ngay đây. Nếu chúng ta hiểu biết về 



Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 99 


chúng, chúng sẽ diệt ngay đây. Do vậy phải nên hiểu rằng 
việc học và hành cùng nằm ngay đây. Nếu tu học theo cách 
này chúng ta có thể hiểu biết mọi sự. Giống nhu về lòi nói: 
nói một lòi sự thật thì tốt hon nói dối cả một đòi. Quý thầy có 
hiểu chô này không? Những nguòi học mà không hành thì 
giống nhu cái muỗng nằm trong nồi canh. (Cách nói của 
Phật). Nó nằm hoài trong nồi canh nhung chẳng nếm đuợc 
mùi vị của canh. Nếu không lo thực hành tu tập thì dù có học 
hoài cho đến chết, thì bạn sẽ chẳng bao giò biết đuợc mùi vị 
của sự giải thoát! 



